BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LICH SỬ 


G) 


) ắ 
b NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT ! 
“°ế. 
⁄4 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 


PHAN NGỌC LIÊN (Tổng Chủ biên) 
NGHIÊM ĐỈNH VỲ [Chủ biên) 
ĐINH NGỌC BẢO - PHAN ĐẠI DOÃN. 
NGUYỄN CẢNH MINH - NGUYỄN PHAN QUANG 


(Tái bản lẫn thứ mười mội) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Riên tập lắn đản 
Riên tập rấi bản 
Biên vẽ bản đá 
Trình bày bìa 
Sử bản im 

Chế bản 


“Chủ tịch Hội đồng Thũnh viên kim Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẤN ÁI 
Phõ Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tấp GS.TS VŨ VĂN HÙNG 


NGUYÊN HỒNG 
LƯU HOA SƠN 
CŨ ĐỨC NGHĨA - KIM DUNG 

TẠ TRỌNG TRÍ 

NÔNG THỊ HUỆ 

CÔNG TY CỔ PHẨN MÍ THUẬT VÀ TRUYỂN THÔNG 


EN - BÙI TUYỂT HƯƠNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


LỊCH SỬ 7 
Mã số : 2H712T4 


ln............. cuốn, khổ 17 x 24 em, 

lộ lại si SieEse>lieva/s>Aokbeikbddb 
Sốin Số XB - 01:2014iCXB/222-1062/G0, 
In xong về nộp Lưu chiếu (háng...... năm 2014. 


Phần một 
Kặa quát lịch sử thế giới trung đại 


Bãi 1 
SỰ HÌNH THẢNH VÄ PHÁT TRIỂN 
CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU 
(Thời sơ - trung kỉ trung đại) 


1. Sự hình thành xõ hội phong kiến ở châu Âu 


Các quốc gia cổ đại phương Tây tổn lại đến cuối thể kỉ V thi bị các bộ tộc 
người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm tiêu diệt. Khi vào 
lãnh thể của đế quốc Rỏ-ma, người Giéc-man đã thành lập nên nhiều vương 
quốc mới của họ như vương quốc của người Ảng-glô Xắc-xông, Vương quốc 
Pho-răng, Vương quốc Tây Gốt, Vương quốc Đông Gốt v.v... mà sau này phát 
triển thành các vương quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý (I-ta-li-a) v. 

Người Giéc-man còn chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia chủ. 
nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phân nhiều hơn, đồng 
thời cũng được phong các tước vị cao, thấp khác nhau như công tước, hấu tước, 
bá tước, nam tước... 


Thế là những người này vừa có ruộng đất, vừa có tước vị. Họ trở nên có 
quyền thế và rất giầu có. Đó là các lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân 
thì biến thành nông nô, phụ thuộc vào các lãnh chúa. Xã hội phong kiến ở châu Âu 
đã được hình thành. 


~ Khi trản vào lãnh thổ của để quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ? 
Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong 
kiển châu Âu ? 


- Lãnh chúa phong kiển vả nông nô được hình thảnh tử những tầng lớp 
nảo của xã ï đại ? 


9. Lãnh địa phong hiến 

Những vùng đất đại rộng lớn mã các quý tộc chiếm đoạt được đã nhanh 
chồng bị họ biến thành khu đất riêng của mình gọi là lãnh địa phong kiến. Mỗi 
lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng. 


Tĩnh † Lâu đài và thành quách của lãnh chúa 


` tong lãnh địa, lãnh chúa xây dựng nơi ở của mình như những pháo 
đâi kiên cổ có hào sâu, tường cao bao quanh, trong đó có dinh thự, nhà thờ 
và có cả nhà kho, chuồng trại v.v... Phẫn đất đai ở xung quanh lầu đài bao 
gôm đất canh tác, đồng cỏ, ao hỗ, đâm lầy v.v... lãnh chúa giao cho nõng nó 
sử dụng và thú tô, thuế 


Mức tô thường rất nặng, có khi tới 1/2 sản phẩm thu được. Ngoài ra, nông 
nô còn phải nộp nhiều thứ thuế khác như thuế thân, thuế cưới xin, thuế thừa 
kế tải sẵn v.v... Các lãnh chúa thì không bao giữ phải lao động, suốt ngày cÍ 
luyện tập cung, kiếm, cưỡi ngựa hoặc tổ chức những buổi tiệc tùng, hội hè 
trong những lầu đài nguy nga, trắng lệ, rực rỡ ánh đèn, nến. Không những thế, 
họ còn đối xử rất tàn nhẫn với nông nó. Vì thế, nông nó đã nhiều lần nổi đậy 
chống lại các lanh chúa phong kiến. 

~ Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trongr 
lãnh địa. 


3. Sự xuốt hiện các thành thị trung đại 
Tãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân 
quyền ở châu Âu. 


Trong lãnh địa, nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng: 
những thứ do mình làm ra. Họ chỉ phải mua muối và sắt là hai thứ mà họ 


chưa tự lãm ra được, 
ngoài ra không có sự. 
trao đổi, buôn bán 
với bên ngoài. Mỗi 
người nông nó. vừa 
làm ruộng, vừa làm 
thêm một nghề thủ 
công nào đó. 


Nhưng từ cuối thế kỉ XI, 
do hàng thủ công sản xuất ra. 
ngây cảng nhiều, một số thợ, 
thủ công đã đưa hãng hoá của 
mình đến những nơi có đông, 
người qua lại để bán và lập 
xưởng sản xuất. Từ đó họ lập 
ra các thị trấn, sau trở thành. 
các thành phố lớn, gọi là các 
thành thị trung đại 

Như thế, trong thánh thị, Hình 2- Hội chợ ở Đức (tranh vỡ) 
cự dân chủ yếu là những thợ, 
thủ công và thương nhân. Họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau 
sản xuất và buôn bán. Hằng năm, họ còn tổ chức những hội chợ lớn để triển lãm, 
trao đổi và buôn bán sản phẩm. Do vậy, sự ra đời của thành thị trung đại có một 
vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu, 


~ Thành thị trung đại đã xuất hiện như thể nào ? 
~ Những ai sống trong các thành thị ? Họ làm những nghề gì ? 


CÂU HỎI 
'1. Xã hội phong kiến ở châu Âu đã được hinh thành như thế nảo 2 


2. Thể náo là lãnh địa phong kiến ? Em hãy nêu những đạc điểm chính của nổn kinh tế 
lãnh địa 


3. Vi sao xuất hiện thánh thị trung đại ? Nền kinh tế trong các thánh thị có điểm gi khác. 
với nến kinh Iế lãnh địa 2 


Bải 2 
SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN 
VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU 


1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí 


Từ giữa thế kỈ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhán. 
châu Âu cần rất nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới. Họ muốn tìm 
những con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông. 
Thế là người ta ra đi, bất chấp mọi hiểm nguy, vượt trùng dương xã xôi với hỉ 
vọng tìm được những "mảnh đất có vàng". Quả nhiên, họ đã tìm ra nhiều vùng 
đất mới mà trước kia họ chưa biết tới. 

R Đa-xd đã đi vòng qua điểm cực Nam châu Phi vào năm 1487. Mười 
năm sau, Va-veð đơ Ga-ma cũng di qua dây để đến năm 1498, đã cáp bến 
Ca-li-củt ở phía tây nam Ấn Độ ; C: Cô-lôm-bỏ "tìm ra" châu Mĩ năm 1492 vả 
đoàn thám hiểm của Ph. Ma-gien-lan lân đầu tiên đã di vòng quanh Trái Đất 
ết gần 3 năm, từ năm 1519 đến năm 1522. 


Hình 4~C. Cô-lôm-bô (1451 ~ 1506) 


Tình 3~ Tàu Ca-ra-ven(f) 


Những cuộc phát kiến địa lí đã góp phản thúc đẩy thương nghiệp châu Âu 
phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu 
quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ cùng những vùng đất mênh 
mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ, 


~- Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ? 


(1) Tá Ca-ra-ven : loại tàu cô bảnh lãi, 3 cảnh buốm và nhiều bể chèo. Các nhã thám hiểm, 
đã dũng tàu nảy để vượt đại dương, đến các châu lục 


6 


®. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu 


Sau các cuộc phát kiến địa lú, các quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức 
cướp bóc của cải, tải nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu. Nhờ thế. 
những người này đã giàu lén nhanh chóng, 

Họ côn tổ chức bắt hàng triều người da đen châu Phi đem đi bắn cho 
các chủ đôn diễn, hẳm mỏ ở châu Âu, châu Mi làm nhân công. Ở trong nước, 
quý tộc phong kiến và tư sản dùng bạo lực để cướp đoạt ruộng đất, duối 
nông nô ra khỏi lãnh địa. Hàng vạn nông nô không có ruông cây cấy, trở 
thành những người đi lang thang, cuôï cùng buộc phải vào làm thuê trong; 
các xí nghiệp của tư sản. Thế là các nhà tư sẵn đã có được nguồn vấn ban 
dẫu và một đội ngũ đồng đảo những; người lâm thuổ, 


Tình 5- Những cước phát kiến dịa 


Nhờ có tiền vốn và công nhân làm thuê, các nhà tư sản ra sức mỏ rộng kinh. 
doanh, lập các xưởng sản xuất với quy mô lớn, các công t¡ thương mại vá nhưng. 
đồn điển rộng lớn, Các chủ xưởng, chủ đồn điển và những thương nhân giàu có 
dân đần trở thành giai cấp tư sản. Họ dùng đủ mọi cách để bóc lột đến kiệt quê. 
sức lao động của những người làm thuê. Dông đảo những người làm thuê trở 
thành giai cấp vô sản. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được hình thành. 


Quý à t sắn châu Âu đã lảm cách nào để có được tiển vốn vả đội ngũ 
công nhân làm thuế ? 
~ Giai cấp tư sẵn và vô sẵn đã được hình thành từ những tầng lớp nào trongr 
xã hội phong kiển châu Âu ? 


CÂU HỎI 
1. Dác cuộc phát kiến đa í đã tác động như thế nào đến xã hội châu Âu ? 
2. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hinh thành như lhế nào ? 


Bài 3 
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN 
THỜI HẬU KỈ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU 


1. Phong trào Văn hoá 
Phục hưng (thể kỉ XIV - XVII) 


Quê hương của phong trào 
Văn hoá Phục hưng là nước Ý, 
rồi từ đó lan nhanh sang các 
nước Tây Âu khác và trở thành 
một trảo lưu rộng lớn 


Trong thời Phục 
hưng đã xuất hiện rất 
nhiễu nhà văn hoá, 
khoa học thiên tải mà 
người ta thường gọi là 
"những _ con ` người 
khổng lồ" : Ph. Ra-bo-le 
là nhà 


toán học và nhà triết 
học xuất sắc, Lê-0-na 
đơ Vanh-xi ~ hoạ sĩ 
đồng thời là kỉ sư nổi 
tiổng, N. Cô-póc-nich 
- nhà thiên văn học, U: 
dth-xpia - nhũ soạn Hinh 6 
kích vĩ đại v.v 


Ma=lena bên cứa sổ 


(Tranh của Lê-ê-na đơ Vanh-xi) 


Bằng những tác phẩm của mình, họ đã lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tõ 
và đả phá tật tự xã hội phong kiến. Giờ đây thần thánh không; còn là những 
nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học, Kinh thánh của nhà thờ không 
còn là chân lí, Ngược lại, giá trị chân chính của con người được để cao ; con 
người phải được tự đo phát triển. Văn hoá Phục hưng còn để cao khoa học tự 
nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ. 


Phong trào Văn hoá Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động 
quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn lä "cuộc cách mạng 
tiến bộ vĩ đại", mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu và 
văn hoá nhân loại. 


- Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc 
phong kiến ? 

~ Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên 
điều gì ? 


9. Phong tròo Cải cách tôn giáo 


Trong suốt hơn một nghĩn năm, giai cấp. 
phong kiến châu Âu đã lấy Kinh thánh của 
đạo Ki-lô làm cơ sở tư tưởng chính thống của 
mình và dựa vào Giáo hội để thống trị nhân 
dân về mặt tỉnh thần. Vì thế, giai cấp tư sản. 
đang lên coi Giáo hội là một thế lực cản trở. 
bước tiến của họ. Họ đòi thay đổi và "cải 
cách" tổ chức Giáo hội đó. 


Người khỏi xưởng phong trảo 
Cải cách tôn giáo là M. Lu-thơ (1483 - 
1546), một tu sĩ ở Dức. Ông kịch liệt 
lên án những hành vỉ tham lam và đồi 
hại của Giáo hoàng, chỉ trích mạnh 
mè những giảo lí giả đối của Giáo hội, 
đòi bài bỏ những thủ tục, lễ nghỉ 
phiến loái, đòi quay về với giáo lí Kitô 
nguyên thuỷ, Hình 7~M, Iathd (1483-1546) 


Những tư tưởng cải cách của Lu-thơ nhanh chóng lan rộng sang Thuy Sĩ, 
Pháp, Anh v.v... Tại Thuy Sĩ, một giáo phái cải cách khác ra đỡi, gọi lä đạo Tin 


Lành, do Can-vanh sáng lập, được đông đảo nhân dân tin theo. Như vậy, đạo 
Ki-tô đã bị phân chia thành hai giáo phái : Cựu giáo là Ki-tô giáo cũ và Tân giáo 


là tôn giáo cải cách. Hai giáo phái này luôn mâu thuẫn, xung đột nhau. Không 
những thế, phong trảo Cải cách tôn giáo còn làm bùng lên một cuộc đấu tranh. 
rộng lớn ở Dức mã sử sách thường gọi là cuộc "chiến tranh nông dân Đức" 
Đây có thể được coi lä cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới 
ngọn cở của tư sản chống phong kiến ở châu Âu. 


~ Vì sao xuất hiện phong trảo Cải cách tôn giáo ? 
~ Em hãy nêu nội dung tư tưởng cãi cách của Lu-thơ vả Can-vanh. 


CÂU HỎI 


1. Nguyên nhân xuết hiện phong trào Văn hoá Phục hưng. Nội dung tư tưởng 
của phong trào Văn hoá Phục hưng là gì ? 


2. Phong trêo Cải cách tôn giáo đã cô tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội 
châu Âu thời bấy giờ ? 


Bài 4 
'TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIỂN 


1. Sự hình thành xõ hội phong kiến ở Trung Quốc 


Ở phía bắc Trung Quốc có một vùng đồng bằng hết sức rộng lớn, phì nhiêu. 
Đó là vùng đồng bằng Hoa Bắc do phù sa sông Hoàng Hà tạo nên. Ở đây, 
người Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình từ 2000 năm trước 
Công nguyên (TCN), rồi mở rộng dẫn xuống phía nam. Trải qua các triểu đại 
Hạ, Thương, Chu, người Trung Quốc đã xây dựng nên một nền văn minh cổ 
đại phát triển rực rỡ, 

Đến thời Xuân Thu - Chiến Quốc, nhờ sự xuất hiện của công cụ bằng sắt, 
diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng, làm cho xã hội 
Trung Quốc có nhiều thay đổi sâu sắc. Một số quan lại và nông dân giầu chiếm 
nhiều ruộng đất, lại có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ. Ngược lại, nhiều 
nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhân ruộng của địa chủ để 
cây cấy, gọi là nông đân lmh canh hay những tá điền. Khi nhận ruộng, nông 
dân phải nộp một phản hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tó. Như vậy, xã hội 
phong kiến Trung Quốc đã được hình thành đản dẫn từ thế kỉ III TCN (thời 
Tân) và được xác lập vào thời Hán. 

~ Giai cấp địa chủ và nông dân tá điển đã được hình thành như thế nào 
ở Trung Quốc ? 


10 


Niên biểu lịch sử Trung Quốc thời cổ - trung đại) 


Khoảng trước thể kỉ XI TCN - Xã hội nguyên thuỷ | 317-320 : Thời Đông Tân 
Khoảng thế kỉ XXI - XVII TCN : Nhà Hạ 420 - 589 : Thời Nam - Bắc triểu 
Khoảng thể kỉ XVII - XI TCN : Nhả Thương 589 - 618 : Nhà Tuỷ 

Khoằng thế kỉ XI - 771 TCN : Thời Tây Chư 618 - 907 : Nhà Đường. 

770 - 375 TCN : Thời Xuân Thu 907 - 96l) : Thời Ngũ đại 
475 - 221 TCN : Thời Chiên Quốc 960 - 1279 : Nhà Tấng, 

221 - 206 TCN : Nhà Tân 1271 - 1368 - Nhà Nguyên 

206 TCN - 231): Nhà Hán 1368 - 1841 : Nhả Minh 

320 - 380 ; Thời Tam quốc 1614 - 1011 : Nhá Thanh 

365 - 3I6 : Thời Tây Tấn 


9. Xã hội Trung Quốc thời Tổn - Hán 


Thời Tần, chế độ phong kiến ở 
Trung Quốc đã được hình thành. 
Tân Thuỷ Hoàng đã thi hành một 
loạt chính sách như chia đất nước 
thành các quận, huyện vả trực tiếp cử 
quan lại đến cai trị, ban hành một chế. 
độ đo lưỡng và tiên tê thống nhất cho 
cả nước, gây chiến tranh, mở rộng, 
lãnh thổ về phía hắc và phía nam. 


Nhưng Tân Thuỷ Hoãng: 
cũng là một ng vua tàn bạo, 
đã bắt hàng triệu người đi 
lính, đi phu xây đắp Vạn lí 
trường thành, cung À Phòng, 
lãng L¡ Sơn v.v... Vĩ thế nông 
dân khắp nơi nổi dậy chống; 
lại và lật đổ nhà Tản. 


Các vua thời nhà Hán đã xoá bỏ 
chế độ pháp luật hà khắc của nhà 


Tân, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch 
cho nông đán, khuyến khích họ 

nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, Hình R- Tượng giốmm trong lãng mi 
phát triển sản xuất nông nghiệp. Tấn Thuỷ Hoàng, 


(1) Theo Dổng Tập Minh, Sơ lược lịch sử Trang; Quy, NXB Ngoại văn, Bắc Kinh, 1963, tr383 - 184 


Nhờ thế, kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước đã vững vàng. 
Nhà Hân côn tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên, 
thôn tính các nước phương Nam. 


~ Nêu các chỉnh sách đổi nội của các vua thời Tẩn - Hán và tác động 
của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc. 


3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường 


Thời Đường, bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện. Các hoảng đế. 
nhà Đường cử người thân tín đi cai quản các địa phương, đồng thời mở nhiều 
khoa thi để tuyển chọn nhân tải. Nhà nước cũng thí hành nhiều biên pháp giảm 
tô thuế, lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân, được gọi là chế. 
độ quân điển. Nhờ thế mả nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp 
được phát triển. Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phần thịnh. 


Sau khi ổn định ở trong nước, nhà Đường đem quân lấn chiếm vùng 
Nội Mông, chỉnh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở 
An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ của Trung Quốc được 
mở rộng hơn bao giờ hết. Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một quốc 
gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á 


~ Em hãy nêu những chính sách đổi nội và đối ngoại của nhà Đường. 


CÂU HỎI 
11. Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hinh thênh như thế nào ? 
2. Sư tịnh vượng của Trung Quốc diới thôi Đường được kiểu hiện ở những mặt nào ? 


4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên 


Sau thời Đường, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng chía cắt trong hơn nửa 
thế kỉ, Dưới thời Tổng, Trung Quốc lại được thống nhất nhưng không còn phát 
triển mạnh mẽ như trước nữa. Giữa lúc đó, vua Mông Cổ là Khu-bi-lai (Hốt Tất 
Liệt) đem quần tiêu diệt nhà Tống, lập nên nhả Nguyên ở Trung Quốc. 


Để ổn định đời sống nhân dân, các vua nhà Tống đã thí hành nhiều chính 
sách nhằm xoá bỏ (hoặc miễn giảm) các thứ thuế và sưu dịch nặng 
trước, mở mang các công trình thuỷ lợi ở miển Giang Nam, khuyết 


12 


phát triển một số ngành thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dột tơ lụa, 
rên đúc vũ khí v.v... Đến thời Tống, người Trung Quốc đã có nhiễu phát minh 
quan trọng như la bàn, thuốc súng, nghề in v.v... 


Dưới thời Nguyên, các vua chúa người Mông Cổ lại thi hành nhiều biện 
pháp phân biệt đối xử giữa các dân tộc : người Mông Cổ có địa vị cao nhất, 
hưởng mọi đặc quyền ; còn người Hán thì ở địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ 
thứ như cấm mang vũ khí, cấm luyện tập võ nghệ, thậm chí cấm không được 
xa đường và họp chợ ban đêm v.v... Vì vậy, nhân dân Trung Quốc đã nhiều lần 
nổi đây khỏi nghĩa, chống lại ách thống trị của nhà Nguyên, 


5. Trung Quốc thời Minh - Thanh 


Nhà Nguyên tồn tại đến năm 1368 thì bị lật đổ. Chu Nguyên Chương, một 
thủ lnh của phong trào nông dân, đã lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Minh. 
Nhưng rồi, đến lượt mình, nhà Minh lại bị lật đổ bởi cuộc khỏi nghĩa của nông 
dân do Lý Tự Thành lãnh đạo. Nghĩa quân của Lý Tự Thănh vừa vao Bắc Kinh, 
còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng đã phải rút khỏi thành. Nhân cơ hội đó, 
quân Mãn Thanh từ phương Bắc tràn xuống, chiếm toàn bộ Trung Quốc và lập 
ra nhà Thanh. 


Cuối thời Mình - Thanh, xã hội phong kiến Trung Quốc đã dẫn lâm vào 
tỉnh trang suy thoải. Vua quan chỉ biết đục khoét nhãn dân để sống xa hoa, 
truy lạc, Còn những người nông dân vả thợ thủ công thì không những phải 
nộp tô thuê nặng nề, mà còn bị bắt đi lính, đi phu xây dựng nhiều công 
trình đồ sọ, tốn kém như Cố cung ở kinh đô Bắc Kinh. 


Đồng thời, theo đà phát triển của công thương nghiệp, mâm mống kinh tế 
tư bắn chủ nghĩa cũng đẩn xuất hiện. Nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hoá 
cao, thuê nhiễu nhân công như ở Tô Châu, Tùng Giang, xưởng làm đổ sứ ở 
Cảnh Đức v.v... Quảng Chãu là thương cảng lớn nhất, từ đây các thương nhân 
Trung Quốc ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, 
Ba Tư, Á Rập 


~ Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh 
được biểu hiện như thể nảo ? 


6. Văn hoó, khoe học - hĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến 


Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, văn hoá Trung Quốc đã đạt được 
những thành tựu rực rở và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giêng, 


13 


Về tư tưởng, Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng vã đạo đức của giai cấp. 
phong kiến. VỀ văn học, Trung Quốc cú nhiều nhà thư, nhà văn nổi tiếng; 
như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị (thời Đường), Thì Nại Am với bộ tiêu 
thuyết Thuỷ hủ, La Quán Trung với Tam quốc diễn nghĩa, Ngô Thừa Ân với 
Tây du kí, Tảo Tuyết Cần với Hồng lâu mông v.v... Bộ Sử kí của Tư Mã 
Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng có từ thời Hán. Sau bộ Sử kí, các quan 
chép sử của Trung Quốc đã ghi chép, biên soạn được nhiễu bộ sử đồ số khác 
như Hân thư, Đường thư, Minh sử v.v... Những bộ sách nói trên đều là 
những di sẵn văn hoá võ cùng quý giá của nhân dân Trung Quốc. 


Ngoài các thành tựu nói trên, nền nghệ thuật lâu đời của Trung Quốc với 


trình độ cao, phong cách độc đáo, thể hiện trong hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc, 


thủ công mĩ nghệ... cũng, 


t nổi tiếng. Những cung điện cổ kinh, những bức 


tượng Phật sinh động, những sản phẩm thủ công tỉnh xảo... còn được lưu giữ 
ở nhiều nơi trên đất Trung Quốc ngày nay đã chứng tỏ bản tay tải hoa và trí 
sáng tạo tuyệt vời của các nghệ nhân Trung, Quốc. 


14 


Hình 9- Cö cung (Trưng Quốc) 


Về khoa học - kĩ thuật, người Trung Quốc cũng; có nhiều phát mình rất 
quan trọng như giấy viết, nghẻ in, la bản, thuốt súng... Từ những vật đụng 
cho cuộc sống bình thường như đã gồm, sứ, vải, lụa... đến kĩ thuật đóng: 
thuyền có bánh lái và buôm nhiều lốp, kể cả krnghệ luyện sắt, khai thác dẫu 
mổ vả khí đối v.v... đều có công lao đồng góp lo lớn của người Trung Quốc. 


Hình 10- Liễn men trắng xanh thời Mình 


CÂU HỎI 
1. Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau 2 
VI sao có sự khác nhau đó ? 
2. Những mắm mống kính tế tư bản chủ nghĩa dưới thởi Minh - Thanh đã được nảy 
sinh như thế nào ? 
3. Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật của nhàn dân 
Trung Quốc thời phong lúến. 


Bài 5 
ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 


1. Những trong sử đu tiên!) 


Tên gọi đất nước Ấn Độ bắt nguồn từ tên một dòng sông, phát nguyên từ 
Tây Tạng, vượt qua dãy Hi-ma-lay-a rồi đổ ra biển A Ráp - đó là dòng sông Ấn 


Đọc theo hai bờ của sông Ấn, khoảng 2500 năm TCN, đã xuât hiện những thành 
thị của người Ấn, rồi sau đó, khoảng 1500 năm TCN, một số thành thị khác mới được 
"hình thành trên lưu vực sông Hằng ở miền Đông Bắc Ấn. Những thành thị ~tiểu vương, 
quốc này dần đần liên kết với nhau thành một nhà nước rộng lớn - nước Ma-ga-đa ở 
vùng hạ lưu sông Hằng. Sự ra đời và truyền bả của đạo Phật vào thế kỉ VI TCN đã có 
một vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất đó. 


(1) Phần Xã hại cổ dại phương Đồng đã được hạc ở lập 6, nhưng bài Trung Quấc, Ấn Độ, 
vã Đông Nam Á vẫn giới thiêu sơ lược vẻ thời eể đại để các em nấm được văn để có hộ thống. 


15 


Đến cuối thế kỈ III TCN, A-sô-ca - một ông vua kiệt xuất sùng đạo Phật, đã mở 
mang bờ cõi xuống Nam Ân và đưa đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh. 


Nhưng từ sau thế kỉ II TCN trở đi, Ấn Độ lại bị chia thành nhiều quốc gia 
nhỏ. Tình trạng phân tán, loạn lạc đó kéo dài cho tới đầu thế kỉ IV, khi Ấn Độ 
được thống nhất lại đưới Vương triểu Gúp-ta. 

~ Các tiểu vương quốc đầu tiên đã được hình thành bao giờ và ở khu vực 
nảo trên đất nước Ẩn Độ ? 


9. Ấn Độ thời phong kiến 


Thời kì Vượng triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển 
của miễn Bắc Ấn Độ cả về mặt kinh tế - xã hội và văn hoá. Vào thời gian này, 
người Ấn Độ đã biết sử dụng rộng rãi công cụ bằng sắt, 


“Những cột sắt không rừ có khắc chữ ở gần D€-li hay những bức tướng: 
Phật bằng đồng cao tới 3m được đúc vào khoảng thế kỉ V đã chứng tỏ trình 
độ phát triển cao của nghề luyện kim. Người Ấn Độ còn dệt dược những, 
tấm vải mỏng, mềm và nhẹ, nhiều mâu sắc và không phai, biết chế tạo 
những đổ kim hoàn bằng vàng, bạc, ngọc, có những tác phẩm nghệ thuật 
tỉnh xảo khắc trên ngà voi v.v. 


Nhưng thời kì hưng thịnh của Vương triểu Gúp-ta chỉ kéo dài đến giữa 
thế kỉ V và đến đầu thế kỉ VI thi bị diệt vong. Từ đó, Ấn Độ luôn bị người nước 
ngoài xâm lược và thống trị. 


Đến thế kỉ XI, người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi đã thôn tính miền Bắc Ấn 
và lập nên Vương triểu Hồi giáo Đê-li (thế kỉ XIT - XVI), Các quý tộc Hồi giáo 
vừa ra sức chiếm đoạt ruộng, đất của người Ấn, vừa thi hành việc cấm đoán 
nghiệt ngã đạo Hin-du, làm cho mâu thuẫn dân tộc trở nên căng thẳng. 


Đầu thế kỉ XVI, người Mông Cổ đã tấn công Ấn Đọ, lật đổ Vương triều Hồi 
giáo và lập nên Vương triểu Ấn Độ Mô-gôn. Ông vua kiệt xuất của triểu 
Mô-gôn là A-co-ba (1556 - 1605) đã thực thi nhiều biện pháp nhằm xoá bỏ sự 
kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển 
văn hoá Ấn Độ, 


Vương triều Mô-gôn tồn tại đến giữa thế kỉ XIX thì bị thực dân Anh đến 
xâm lược, lật đổ. Từ đó, Ẩn Độ trở thành thuộc địa của nước Anh. 

- Sự phát triển của Ấn Độ dưới Vương triểu Gúp-la được biểu hiện 
như thế nảo ? 

~ Em hãy nêu những chỉnh sách cai trị của người Hổi giảo vả người Mông Cổ” 
đ Ấn Độ. 


16 


3. Văn hoá Ấn Độ 


Ấn Bộ là nước có nên văn hoá lâu đời vả là một trong những trung tâm văn 
mình lớn của loài người 


Người Ấn Dộ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ 
Phạn. Chữ Phạn đã trở thành ngôn ngữ-văn tự để sáng tác các tác phẩm văn 
học, thơ ca, các bộ kinh "khổng lổ", đồng thời là nguồn gốc của ngồn ngữ và 
chữ viết Hin-du thông dụng hiện nay ở Ấn Độ. 


Kinh Vê-đa được viết bằng chữ Phạn là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của 
đạo Bà La Môn và đạo Hin-du - một tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ hiện nay 


Gấn liên với đạo Hin-đu, nền văn học Hin-du với các giáo lí, chính luận, luật 
pháp, sử thị, kịch thơ v.v... đã có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội Ấn Dộ 


“Nồi tiếng nhất ó Ấn Độ thời cổ đại là hai bộ sứ thi Ma-ha-bha-ra-ta tà 
a-ma-ya-na. Đến thời Gúp-ta có Ka-lda-sa - ngôi sao của sản khẩu và văn 
học Ấn Dộ, tác giả của nhiễu vỏ kịch nổi tông, trong đó có vỏ Sơ-kun-bi-la 
luôn là niềm tự hào của nhân dân Ấn Độ trong suốt 15 thế kỉ qua. 


Nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. 
Kiến trúc Hin-du với những đền thờ 
hình tháp nhọn nhiêu tầng, được 
trang trí tỉ mỉ bằng các phủ điều ; kiến 
trúc Phật giáo với những ngôi chùa 
xây bằng đá hoặc khoét sâu vảo vách. 
núi, những tháp có mái tròn như chiếc 
bát úp. Những công trình kiến trúc 
độc đáo như thế đến nay vẫn còn được 
lưu giữ không chỉ ở Ấn Độ mà cả ở 
nhiều nước Đông Nam Á. 


Hãy kể tên những tác phẩm văn 
học nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết. 


CÂU HỎI 
1. Em hãy lập riên biểu các gai 
đoạn phát tiển lịch sử của Ấn Độ. 
2. Em hãy nêu những nghề thủ 
công truyền thống và những 
hàng thủ công nổi tiếng của Ấn 


Độ mô em tiết. 
3. Người Ấn Độ đã đại được những “Hình 11- Cổng vào động 1 
thành tựu gi về văn hoá 2 dđến hang À-gian-ta (đầu thê kỉ VI) 


Bãi 6 
CÁC QUỐC GIA PHONG KỊ 


ĐÔNG NAM Á 


1. Sự hình thành cóc vương quốc cổ ở Đông Nem ñ 


Đông Nam Á là một khu vực 
khá rông, ngày nay gồm 11 nước : 
Việt Nam, Láo, Cam-pu-chia, Thái Lan, 
Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, 
In-lô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây 
và Đông Ti-mo. Các nước này cùng, 
có một nét chung vẻ điểu kiên tự 
nhiên, đó là đều chịu ảnh hưởng 
chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai 


mùa lương đối rõ rệt : mùa khô 
lạnh, mát và mùa mưa tương đối 
nóng. Gió mùa kèm theo mưa rất 
thích hợp cho sự phát triển của cây. 
lúa nước. Vĩ thế, cư dân Đông Nam 
Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và 


nhiều loại cầy ăn củ, ăn quả khác. 


Ngay từ thời đại đồ đá, người 
tạ đã tìm thấy đấu vết cư trú của 
con người ở hấu khắp các nước 
Đông Nam Á. Đến những thế kỉ 
đầu Công nguyên, cư dân Đông 
Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ 
sắt. Cũng chính vào thời điểm này, 
các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam. 
Á bắt đầu xuất hiện. 


Hình 13 Khu đến thâp ïV 
(ln-đô-nê-xi-a) 


—m 


Trong khoảng 10 thể kỉ đầu sau Công nguyên, hàng loạt quốc gia nhỏ 
đã được hình thành và phát triển ở khu vực phís nam của Đồng Nam Á như 
Vương quốc Cham-pa ở vùng Trung Bộ Việt Nam, Vương quốc Phù Nam ở 
hạ lưu sông Mê Công, các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các 


đảo của In-đô-nế-w 


Em hãy cho biết điểu kiỆ 


tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì 


cho sự phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Â ? 


18 


®. Sự hình thành và phót triển của các quốc gia phong hiến 
Đông Nam ñ 


Từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIH là thời kì phát triển thịnh 
vượng của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á. 

Ở T-dô-nô-xi-a, từ rất 
nhiều nước nhỏ trên hai đảo 
“Xu-ma-lotra và Gia-va, đến cuấi 
thế kỈ XI, đồng vua Gia-va 
mạnh lên, đã chính phục được 
Xu-ma-td-ra, - thống _ nhất 
In-đô-n@-xi-a_ dưới. Vương 
triểu Mồ-giô-pa-hit (1213 - 
1527) hùng mạnh. Trên bản 
đảo Đông Dương, ngoài quốc 
gia Đại Việt và Cham-pa, 
Cam-pu-ehia từ thế kỉ IX cũng; 
bước vào thời kì Ăng-co huy. 
hoàng. Trên lưu vực sông 
Lra-oa-di, từ giữa thế kỉ XI, 
quốc gia Pa-gan đã mạnh lên, 
chỉnh phục các tiểu quốc khác, 
thống nhất lãnh thổ, mỏ dâu 
cho quá trình hình thánh và 
phát triển của Vương quốc 
Pa-gan (Mi-an-mi). 


Cũng trong thế kỉ XII, do sự tấn 
công của người Mông Cổ, một bộ phận 


đo ni luc ly AHG)" Hình 13- Chùa thấp Ea-gan 
người Thái, vốn sinh sống ở thượng F>n-báế 


nguồn sông Mê Công, đã di cư ô ạt xuống, 

phía nam, định cư ở lưu vực sông Mê Nam và lập nên Vương quốc Su-khô-thay, 
tiền thân của nước Thái Lan sau này. Một bộ phận khác định cư ở vùng trung lưu 
sông Mê Công, lập nên Vương quốc Lan Xang (Lào) vào giữa thế kỉ XIV. 


Từ nửa sau thế kỉ XVII, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào 
thời kì suy yếu, mặc dù xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi trỏ 
thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây, 


CÂU HỎI 


1. Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào ? 
2. Lập niên biểu các giai đoạn phát biển ch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa 
thế kỉ XIX 


19 


3. Vương quốc Cam-pu-chia. 


Cam-pu-chia là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất 
ở Đồng Nam Á thời cổ - trung đại. 

Thời tiền sử, trên đất Cam-pu-chia ngày nay đã có một bộ phận cư dân cổ 
Đồng Nam Á sinh sống. Tiếp đó, trong quá trình xuất hiện nhà nước, tộc người 
Khơeme được hình thành, Người Khơeme giỏi săn bắn, quen đão ao, đắp hồ trữ 
nước. Họ đã tiếp xúc với văn hoá Ấn Độ, biết khắc bia băng chữ Phạn. Đến thế. 
kỉ VỊ, vương quốc của người Khơ-rme hình thành, được goi là Chân Lạp. 


Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế 
kỉ XV, còn gọi là thời kì Ẩng-co. 

Các vua Cam-pu-chía thời Ăng-co đã thí hành nhiều biện pháp nhằm 
phát triển sản xuất nông nghiệp, dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía 
đông, sang vùng hạ hau sông Mê Nam (Thái Lan ngày nay) và vùng trung 
lưu sông Mê Công (Lào hiện nay). Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một 
thành phố với những đến tháp đồ số và độc đáo, nổi tiểng trên thẻ giới, như 
Ẩng-co Vất, Ẩng-co Thom 


Sau thời kì Ảng-co, Cam-pu-chia bước vào giai đoạn suy yếu kéo dài tới khi 
thực dân Pháp xâm lược vào năm 1863. 


Iggrwrr E' Ï \#r~ 


Hình 14~ Khu dến thấp Ẳng-eo Vất (Cam-pu~hia) 


~ Hãy lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia đến giữa 
thể kỉ XIX. 


m 


4. Vương quốc Lào. 


Cũng như nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á, con người đã sinh sống từ 
lâu trên đất Lào, mà chủ nhân đầu tiên là người Lào Thơng. Chính người Lào 
Thơng đã sáng tạo ra những chum đá khổng lồ hiện nay còn nằm rải rác trên 
cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng). 

Mãi đến thế kỉ XIII mới có một nhóm người Thái di cư đến đất Lào, gọi là 
người Lảo Lùm. Lúc đầu, các bộ tộc người Lão sống trong các mường cổ, chủ 
yếu bằng trồng lúa nương, săn bắn 
và làm một số nghề thủ công. Năm. 
1353, một tộc trưởng người Lào là 
Tha Ngừm đã tập hợp và thống 
nhất các bộ lạc, lập nước riêng, g, 
tên là lan Xang (nghĩa là 
Triệu Voi) 

'Vương quốc Lan Xang bước vào. 
giai đoạn thịnh vượng ở các thế kỉ 
XV - XỤI. 


Các vua Lan Xang chia 
“đất nước thành các mưỡng, 
đất quan cai trị, xây dựng, 
quân đội do nhà vua chỉ 
huy. Vương quốt Lan Xang 
Tuôn chủ ý giữ quan hệ hoà 
hiểu với các nước lắng 
giểng như Cam-pu-chia vả 
Đại Việt, nhưng đẳng thời 
cũng cương quyết chiến 
đấu chống quản xâm lược 
Miễn Điện vao nủa sau thế” 
kỈ XVI để bảo vệ lãnh thể E : 
và nên độc lập của mình. linh 15- Thạt uống (Lao) 


Sang thế kÌ XVIII, Lan Xang suy yếu dẫn vì những cuộc tranh chấp ngôi 
vua trong hoảng tộc. Vương quốc Xiêm nhân cơ hội này đã xâm chiếm và cai 
trị nước Lào. Tình trạng đồ kéo dải đến khi thực dân Pháp xâm lược và biến 
Lào thành thuộc địa (cuối thế kỉ XIX). 


~ Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào đến giữa 
thế kỉ XIX. 


kì 


"Hình 16 Lược đồ Đồng Nam Ã thế kỉ XII - XV 


CÂU HỎI 
'1. Sự phát triển của Vương quốc Gam-pu-chia thới Ăng-oo được biểu hiện như thế nao 2 
2. Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của cáo vua Lan Xang. 


Bải 7 
NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 


1. Sự hình thành và phát triển xẽ hội phong kiến 


Như ta đã thấy, xã hội phong kiến là chế độ xã hội tiếp sau xã hội cổ đại 
Nó được hình thành trên cơ sở tan rã của xã hội cổ đại. Nhưng ta lại được biết 
rằng : quá trình suy vong của xã hội cổ đại phương Đông và xã hội cổ đại 
phương Tây không giống nhau. Vì thể, sự hình thănh xã hội phong kiến ở hai 
khu vực này cũng có những điểm khác biệt. 

Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến tương đối sớm, từ 
trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đâu Công nguyên (như các nước 
Đông Nam Á). Tuy nhiên, xã hội phong kiến phương Đông lại phát triển rất 
châm chạp. Ở Trung Quốc - tới thời Đường (khoảng thế kỉ VII - VIH), còn ở 
một số nước Đồng Nam Á - từ sau thế kỉ X, các quốc gia phong kiến mới bắt 
đầu bước vào giai đoạn phát triển. Quá trình khủng hoảng và suy vong của 
chế độ phong kiến ở đây cũng kéo dài từ thế kỉ XVI cho tới giữa thế kí XIX, 
khi các nước này bị rơi vào tình trạng lệ thuộc hoặc là thuộc địa của các nước 
tư bản phương Tây, 


Ở châu Âu, chế độ phong kiến xuất hiện muộn hơn, khoảng thế kỉ Vụ và 
được xác lập, hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV là 
thời kỉ phát triển toàn thịnh, thế kỉ XV - XVI lä giai đoạn suy vong của chế độ 
phong kiến châu Âu. Chủ nghĩa tư bản đã dẫn được hình thành ngay trong 
lồng xã hội phong kiến đang suy tản. 


8, Cơ sở kinh tế - xẽ hội của xã hội phong kiến 


Bước vào xã hội phong kiến, cư dân ở phương Đông vả cả phương Tây đều. 
sống chú yếu nhờ nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công: 
Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (như ở 
phương Đông), hay trong các lãnh địa phong kiến (như ở châu Âu) với kĩ thuật 
canh tác lạc hậu. Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ 
lại giao cho những người nông dân lĩnh canh hoặc nóng nô cày cấy rồi thu tô, 
thuế, Từ đó, ta có thể thấy rõ hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến, đó lả 


? 


địa chủ và nông dân lĩnh canh ở phương Đông, lãnh chúa phong kiến và nông. 
nó ở phương Tây. Dịa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu 
bằng địa tô, 

Tuy nhiên, ở châu Âu, từ sau thế kỉ XI, thánh thị trung đại xuất hiện, nền 
kinh tế công, thương nghiệp ngày càng phát triển. Đồ chính là một nhân tố 
mới, đản dần dẫn tới sự khủng hoảng của xã hội phong kiến và hình thành chủ. 
nghĩa tư bản ở châu Âu. 


i. Nhà nước phong kiến 


Trong xã hội phong kiến, giai cấp địa chủ, lãnh chúa phong kiến là giai cấp 
thống trị, Họ thiết lập bộ máy nhà nước do vua đứng dầu để bóc lột và dân áp các 
giai cấp khác. Thể chế nhà nước (đo vua đứng đảu) như vậy được gọi là chế độ 
quân chủ. Hầu hết các quốc gia phong kiến đều theo chế độ quần chủ. 


Ở phương Đông, sự chuyên chế của một ông vua đã có từ thời cổ đại. Sang 
xã hội phong kiến, nhà vua chuyên chế còn tăng thêm quyền lực, trở thành 
Hoàng đế hay Đại vương. Còn ở châu Âu, quyền lực của nhà vua lúc đấu bị 
hạn chế trong các lãnh địa. Nhưng từ thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến. 
được thống nhất, quyển hành ngày cảng tập trung vào tay vua. Nhà nước quân 
chủ thống nhất được hình thành ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha v.v... 


CÂU HỎI 


1. Xã hội phong kiến ở phương Đông vã phương Tây được hính thanh từ bao giữ 2 

2. Dơ sở hình tế của xã hội phong kến là gì 7 

3. Trong xã hội phong kiến cô những giai cấp nảo ? Quan hệ giữa các giai cấp ấy 
ra Sao? 

4. Thế nao lẽ chế độ quân chủ 7 


Phồn hơi 


lời sử Việt Nam 


TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XI 


Chương l 
BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ 
(THẾ RỈX) 
Bải 8 
NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 


1. Ngô Quụển dựng nền độc lập 
Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), mưu đồ xâm lược. gia quân Nam Hán bị 
đề bẹp, năm 939 Ngõ Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loaf” làm kinh đô, 


Tiơn 10 thế kỉ thống trị của các triễu đại phong kiến phương Bắc đã chấm 
dứt, Nền đóc lập và chủ quyền của đất nước được giữ vững, 


Ngõ Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết 
lập một triểu đình mới ở trung ương. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi 
công việc chính trị, ngoại giao, quân sự ; đặt ra các chức quan văn, võ, quy định 
các lế nghĩ trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp. 

Ö địa phương, Ngô Quyền cử các tướng có công coi giữ các chầu quan trọng. 
Đỉnh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh), Kiểu Công Hãn 
làm Thứ sử Phong Châu (Phú Thọ)... 


Đất nước được yên bình. 
- Em có nhận xét gỉ về tổ chức nhả nước thời Ngô Quyển ? 


9. Tình hình chính uối thời Ngô 


Năm 944, Ngõ Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn 
còn trẻ, không đủ uy tín vả sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương. 


(1 Nay thuộc Đông Anh - Hà Nội 


Một viên quan là Dương Tam Kha đã 
Xương Ngập bỏ trốn. 


ñm quyền, tự xưng là Bình Vương. Ngõ 


Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lầm vào tình trạng không ổn định 


Năm 950, Ngô Xương Văn được sự ủng hộ của các tướng lĩnh đã lật để. 
được Dương Tam Kha, giảnh lại ngôi vua. Xương Văn mới anh về cùng nhau 
trồng coi việc nước. Song, do mâu thuẫn nội bộ, uy tín nhà Ngô giảm sút. 


CHÚ GIẢI 


“Thủ phử gia các 
sứ quân chiếm cứ. 


Siêu Loại: Đã đanh cc sử. Ì 
quân chiểm cử Bình 


(Ngô Xương XỸ” 
(Lý Khue): Tên tướng lĩnh. : 


Hình 17- Lược đỗ 13 sử quân 


Năm 965, Ngô Xương Văn chết. Cuộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thổ 
hảo địa phương vẫn tiếp diễn. Lúc đó, đất nước rơi vào tỉnh trạng chia cắt, hỗn. 
loạn bởi 12 tưởng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương, đanh lẫn nhau. Sử cũ gọi 
là "Loạn 12 sứ quân", đó là 


VỆ 


2. 
â 
4 


6, 
7. 


8, 
9 


Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm (Sơn Tây - Hả Nội ngày nay) 
Kiểu Công Hãn gìữ Phang Châu (Phú Thọ ngày nay) 

Kiểu Thuận giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê - Phú Thọ ngày nay) 

Nguyễn Khoan giữ Tam Đái (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ngày nay) 
Nguyễn Thủ Tiệp gặữ Tiên Du (Bắc Ninh ngây nay) 

Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì - Hà Nội ngày nay) 

Lý Khuê giữ Siêu Loại (Thuận Thành - Bắc Ninh ngày nay) 

Lữ Đường giữ Tế Giang (Văn Giang - Hưng Yên ngày nay) 

Phạm Bạch Hổ giữ Đăng Châu (Kim Động - Hưng Yên ngây nay) 


10. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang (Quốc Oai - Hà Nội ngày nay) 
11. Trần Lãm giữ Bố Hải Khẩu (thành phố Thái Bình ngày nay) 


12, Ngõ Xương Xí giữ Bình Kiểu (Triệu Sơn - Thanh Hoá ngày nay) 


~ Sau khi Ngô Quyển mất, tình hình nước ta như thế nào ? 


3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhết đất nước 


Trong hoàn cảnh nói lrên, tại đất Hoa Lư (Ninh Bình) xuất hiện nhân vật 
Đinh Bộ Lĩnh - người sau này lập ra nhà Định. 


Đinh Bộ Linh là người động Hoa Lư (Gia Viễn - Ninh Binh), con trai của 
Đình Côngg Trú. Hồi nhỏ, ông sống với mẹ ở quế nhà. Ông thường cùng Iã 
trẻ nhỏ trang vùng chăn trâu, chơi tồ tập trận, khiêng kiệu, lấy bông lau 
“Sau này, giữa lúc nhà Ngô suy yếu, Dĩnh Bộ Lĩnh đã cùng với những, 
người thân thiết tổ chức lực lượng, rèn vũ khí, xây dựng căn cứ ở Hơa Lư. 
Khi nhà Ngõ sụp đổi cả nước rồi loạn, Dinh Bộ Linh đem quấn đi đánh dẹp. 
cấc sử quân. 


làme 


Nhờ sự ủng hộ của nhân đân, Đính Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân 
Trân Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác. 


LẢ 


Là người có tài, lại được nhãn dân nhiều địa phương giúp sức, ủng hộ, ông 
đánh đâu thắng đấy, được tôn là Vạn Thắng vương. Các sứ quân lẩn lượt bị 
đánh bại hoặc xin hàng, Tình trạng cát cứ chấm đứt. Cuối năm 967, đất nước 
trở lại bình yên, thống nhất, 


~ Đỉnh Bộ Lĩnh đã làm gỉ để chấm dút tỉnh trạng cát cú, đưa đất nước 
trở lại bình yên, thống nhất ? 


CÂU HỎI 
'1. Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngõ Quyền trong việc xây 
dựng đất nước. 
2. Tại sao lại xây ra "Loạn 12 sứ quân" ? 
3. Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyến và Đỉnh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong 
buổi đầu độc lập. 


Bài 9 
'NƯỚC ĐẠI CỔ VIỆT THỜI ĐINH - TIỀN LÊ 


I - TÌNH HÌNH CHÍNH TPỊ, QUÂN 8 


1. Nhà Định xâu dựng đết nước 


Năm 968, công cuộc thống nhất đất nước đã hoàn thành, Đỉnh Bộ Lnh lên. 
ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cổ Việt (nước Việt lớn), 
đồng đồ tại Hoa Lư. 


Tọa Lư là một vùng đất hẹp, xung quanh có nhiều đối núi. Nhà Đỉnh 
cho xây tưởng thành nối các núi đả vôi thành hai khu vực : thành Nội vả 
thành Ngoại. Trong thành có cùng điện của nhà vua và nhiễu nhà ó của 
quan lại, bình sĩ. có chùa Nhất Trụ, chùa Báo Thiên. lên ngoài là nơi nhân 
đân sinh sống. 


Mùa xuân năm 970, vua Đỉnh đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao 
hảo với nhà Tống, 

- Việc nhà Đinh đặi tên nước và không dùng niễn hiệu của hoảng để 

Trung Quốc nói lên điểu gì 


28 


Hình 1S - Đến thờ vua Đình (Ninh Bình) 


Đỉnh Bộ Lĩnh phong vương cho các con, cứ các tướng lĩnh thân cận như 
Đinh Điển, Nguyễn Bắc, Phạm Hạp, Lê Hoàn... nắm giữ các chức vụ chủ chốt. 
Ông cho xây dựng cúng điện, đúc tiền để tiêu đừng trong nước ; đối với những, 
kể phạm tội, thi dùng những hình phạt khắc nghiệt như ném vao vạc đầu sồi, 
hay vứt vào chuồng hổ... 


- Những việc lãm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thể nản ? 


9. Tổ chức chính quuển thời Tiển Lê 


Cuối năm 979, nội bộ triểu Đỉnh xảy ra một số biến cố. Đỉnh Tiên Hoàng và 
con trai là Dinh Liễn bị ám hại. Vua mới còn nhỏ, Lê Hoàn được cử lâm phụ 
chính. Một số tướng dấy binh chống lại, đã bị Lê Hoàn đánh bại. Nhân cơ hội 
đó, nhà Tống (ở Trung Quốc) lăm le xâm phạm bờ cõi Đại Cổ Việt. Trước tình 
thế hiểm nghèo, các tướng lĩnh và quân đội đồng lòng suy tôn Lê Hoản lên lâm 
vua để chỉ huy kháng chiến. 


Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vưa ? 

Lê Hoàn người Ái Châu (Thanh Hoá)(Ì, sinh năm 941 trong một gia 
đình nghèo. Bố me mắt sớm, tuổi thơ của ðng; đây gian nan, cực nhọc ; rỗi 
được một viên quan họ Tè nhận làm con nuồi. Lớn lên, Lê Hoàn phô tá 
Nam Việt vương Đinh Liễn, giúp Đình Bộ Linh dẹp "Loạn 12 sử quân" 


(1) Cö sách ghí quê ä Ninh Binh hoặc Hà Nam, 


Ông là người có tài, có chỉ lớn, mưu lược, khoẻ mạnh, nên được triễu. 
Định phong làm Thập đạo tướng quân, Điện tiên chỉ huy sứ. Khi Định Tiên 
Hoàng qua đôi, triều đình cử ông làm phụ chính, giúp vua trông coi việc 
nước (vì Đình Toàn lên ngôi còn nhỏ tuổi). Trước nguy cơ xâm lược của 
quân Tống „Thái hậu họ Dương thấy Lê Hoàn được lòng người quy phục, 
quan lại đồng tình, bèn lây áo long bào khoác lên người Lê Hoàn và suy tôn 
ống lảm vua. 


Lê Hoàn (Lé Đại Hành) đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lẻ. Sử cũ 
gọi là Tiên Le), 

Triểu đình trung ương do vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành vẻ quân sự 
và dân sự. Giúp Lê Hoàn bản việc nước có (hái sư (quan đầu triểu) và đại sư 
(nhà sư có danh tiếng). Dưới vua là các chức quan văn, quan võ 
được phong vương và trấn giữ các vùng hiểm yếu. 


Ic con vua 


'Về đơn vị hành chính, cả nước được chúa làm 10 lộ. Dưới lô có phử và châu. 
Hầu hết quan lại đều là võ tưởng. Các quan lại địa phương chưa được sắp xếp 
đẩy đủ. Nhà Lê chú ý xây dựng một đội quân mạnh để bảo vệ chính quyền 
trung ương. Quân đội gồm 10 đạo và hai bộ phận : cấm quân (quân của triểu 
đình) bảo vệ vua và kính thành ; quần địa phương đồng tại các lộ, luân phiền 
nhau vừa luyện tập vừa làm ruộng, 


~ Em hãy vẽ sơ đổ tổ chức bộ máy triểu đình trung ương thời Tiền Lê. 


3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn 


Đầu năm 981, quân Tống do Hẳu Nhân Bảo chỉ huy theo hai đường thuỷ, bội 
tiến đánh nước ta : quân bộ theo đường Lạng Sơn, còn quân thuỷ theo đường 
sông Bạch Đằng. 

Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lành đạo cuộc kháng chiến. Ông cho quản đóng. 
cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đi 
ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đăng, cuối cùng thuỷ quân địch bị đánh lui. 


Trên bộ, quần ta cũng chặn đánh quân Tống quyết liệt ; hơn nữa, chúng 
không thể kết hợp được với quần thuỷ nên bị tổn thất nặng, buộc phải rút 
quân về nước. Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt nhiều sinh lực địch 
Quản Tống dại bại, tướng Hầu Nhân Bảo bị giết chết và nhiều tướng khác bị 
bắt sống, 


(1) Tiền L2 : để phân biệt với thời Hậu Lê từ năm 1428, sau khí Lê Lợi dánh thắng quân Minh. 
(Trang Quốc), lập nên nhà Lê. 


30 


Hình 19- Toàn cảnh cổ đô Hoa Lực (Ninh Bình) 


Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi. Dây là cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm của chính quyển độc lắp còn non trẻ. Thắng lợi này không những 
biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta, mả còn chứng tỏ một 
bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập đân tộc của Đại Cô Việt 


Chiến tranh chẩm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc trao trả một sổ 
tù bình và đặt lại quan hệ bình thường, 


~ Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống. 


CÂU HỎI 
'1. Nhà Đinh đã làm những gi để xây dựng đất nước ? 
2. Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương vả địa phương thời Tiến Lê. 
3. Hãy trình bày diễn biến của cuộc khẳng chiến chống Tổng do Lẻ Hoàn chỉ huy. 


3ị 


II - 8 DHÁT TIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ 


1. Bước đổu xâu dựng nến hinh tế tự chủ 


'Thời Định - Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của làng 
xã. Nhân dân trong làng, theo tập tục, chia ruộng đều cho nhau để cày cấy và 
nộp thuế, đi lính và làm lao. 


cho nhà vua. 


Thằng năm vào mùa xuân, vua Lê thường về địa phương tổ chức lễ cày địch 
điên và tự mình cày mấy đường để khuyến khích nhân dân sản xuất, Việc 
khai khẩn đất hoang được mỏ rộng. Nhà Lê cũng chú ý đảo vét kênh ngồi ở 
nhiều nơi, vừa thuận lợi cho việc đi lại, vừa tiện tưới tiêu cho đồng ruộng. Do 
đồ, nông nghiệp ngày cảng ổn định và bước đầu phát triển. Mùa lúa các năm 
987, 989 đều tốt. Nghề trồng dâu, nuôi tăm cũng được khuyến khích. 


~ Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước la thời Đình - Tiền Lê. 


'Thế kỉ X, nước Đại Có Việt đã xây dựng một số xưởng thủ công nhà nưới 
chuyên chế tạo các sản phẩm phục vụ nhu cấu của vua quan, Trong những 
xưởng đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo và trong việc xây dựng cung điện, nhả 
cửa, chùa chiền... đã tập trung được nhiều thợ khéo trong nước. 


Kinh đó Hoa Lư rất trắng lê, theo sử cũ ghỉ 


Dựng điện Bách Bảo thiên tuế ở núi Đại Văn, cột dất vắng, bạc lìm nơi 
coi chầu ; phía đông là điện Phong Lưu, phía tây là điện Tử Hoa, bên tỉ là 
điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc. Ngoài ra, còn có lâu Đại Vân, 
điện Trường Xuân, điện Long Lộc lợp bằng ngói bạc. Gần động Thiên Tôn 
có đải Kính Thiên lâm nơi tế cáo trời đất. Xung quanh kinh thành có tưởng: 
thành hoặc xáy bằng gạch, hoặc đắp bằng đất đá. Trong thành, còn có một 
số ngâi chùa như chùa Nhất Trụ, các kho vũ khí hoặc kho đồ dùng hằng; 
ngày, kho thốc thuế v.v... 


Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyễn tiếp tục phát triển như nghề 
dệt lụa, kéo tơ, làm giấy, làm đồ gốm... 


(1) Tịch điển : ruộng của nhã nuớc - nơi lâm nghĩ lễ vào đầu năm để khuyến khích sẵn xuất 
nông nghiệp. 


Hình 30- Đôn thờ vua Lê (Ninh Bính) 


Thời Đinh - Tiển Lê đều cho đúc tiền đồng để lưu thông trong nước, 
Thuyền buôn nước ngoài đã đến Dại Có Việt buôn bán. Nhiều trung tâm buồn 
bán và chợ làng quê được hình thành ở các địa phương. 

Quan hệ bang giao Việt - Tống được thiết lập. Nhân dân miễn biên giới hai 
nước tiếp tục qua lại trao đổi hãng hoá với nhau. 


- Hã 
Định - Tỉ 


trình bảy tỉnh hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời 
tê. 


8. Đời sống xã hội và văn hoá 


Trong xã hội, vua và các quan văn, võ (cùng một số nhà sư) tạo thành bộ 
máy thống trị. Nhưng người bị trị gồm nông dân, thợ thủ công, người lâm nghề 
buôn bán nhỏ và một số ít địa chủ. Đa số nông dân là những người dân tư do, 
cây ruộng công làng xã, có quyền lợi gắn bó với làng, với nước. Nô tì, số lượng, 
không nhiều, là tẳng lớp dưới cùng của xã hội. Cuộc sống của nhân dân còn 
đơn giản, bình dị. 


Giáo dục chưa phát triển. Nho học đã xâm nhập vào nước ta, nhưng chưa 
tạo được ảnh hưởng đáng kể. Dã có một số nhã sư mở các lớp học ở trong chùa. 


33 


Đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Các nhà sư thường là người có học, giỏi 
chữ Hán, được nhà nước và nhân đân quý trọng. Những đại sư như Ngô Chân 
Lưu, Đỗ Thuận, Vạn Hạnh được trọng dụng như những cố vấn cung đình, những 
nhà ngoại giao đắc lực của nhà vua, nhất là trong các dịp đón tiếp các sứ thần 
nhà Tống. 

~ Tại sao ở thời Đình - Tiển Lê, các nhà sư lại được trọng dụng ? 

Chùa chiến được xây dựng ở nhiều nơi. Tại kinh đó Hoa Lư có các chùa 
Bà Ngộ, chùa Tháp, chùa Nhất Trụ... 


Nhiều loại hình văn hoá dân gian đã tồn tại trong thời Đinh - Tiên Lê 
như ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đánh đu, đấu võ, đánh vật... 


CÂU HỎI 


11. Nguyên nhân nảo làm cho nến kinh tế thời Đỉnh - Tiền Lê có bước phát tiển 2 
2. Đời sống xã hội và văn hoä nước Đại Có Việt có gì thay đổi ? 


Chương II 
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) 


Bài 10 
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 


1. Sự thành lập nhà Lý 


Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Cuối năm 1009, 
Lễ Long Đính qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các lăng sư và 
đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi 
vua, Nhà Lý thành lập, 
tông Liẩn người châu Cổ Pháp (Từ Sơn - Bắc Ninh). Thuở nhỏ làm 
con nuôi nhà sự Lý. Khánh Văn, theo học ở chùa Lục Tổ của sư Vạn Hạnh. 
Sau đó làm quan cho nhà Lô, giữ đốn chức Diện tiền chỉ huy sử, chỉ huy cẩm 
quân ở kinh đồ Eioa Lư. Ông là người có học, có đức và có uy tin nên được. 
triểu thần nhà Lô quý tong: 


Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định 
dời đó về Đại La (nay là Hà Nôi), đổi tên thành là Thăng Long (có nghĩa là rồng 
bay lên). 

"...Thành Đại La, dô cũ của Cao Vương (túc Cao Biển), ở giữa khu vực 
trời đãi, dược thế rông cuộn hổ ngôi, chính giữa Nam Bắc. Đông Tây, tiện 
nghĩ múi xông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mã bằng phẳng, thế đất cao 
mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trăng tối tăm, muôn vật hết sức tươi 
tới phốn thịnh. Xem khắp đất Việt đó là nơi. thẳng địa, thực là chỗ tự hội 
quan yếu của bôn phương. Dũng là nơi thượng đồ kinh sư mãi muôn đổi" 


(Chiếu dời đô - Đại Việt sử kí toàn thư) 
~ Tại sao nhà Lý lại đời đô về Thăng Long ? 
"Thời Lý, kinh thành Thăng Long đã dẫn trở thành đô thị phôn thịnh. 


Kinh thành Thăng Long được bao bọc bởi một vòng thành ngoài cùng gọi 
là La thành hay thành Đại La. Có thể nói vào thế kỉ XI, Thăng Long vừa là kinh 
đô của nước Đại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị có quy mô lớn trong 
khu vực và trên thế giới lúc bấy giờ, 


35 


Vòng thành được đắp từ năm 1010. Lúc đầu, thành được đắp hằng 
đất, phía ngoài đã hào, mở bốn cửa về bấn phía : đông, tây, nam, bắc. Từ 
thời Lý Thái Tổ, vòng thành này đã được gọi là Long thành hay Hoàng 
thành. Khu vực Hoàng thành có vị trí rất quan trọng với toàn bộ Kinh đô 
và cổ nước ; có nhiều cang điền làm nơi ở, nơi làm việc của vua quan, quỹ 
tộc triểu đình 


“Các cụng điện thời Lý đổu được làm bằng gỖ, lợp ngói ống, có đầu bít 
ngúi hình rắng, hình phượng, hình hơa sen, lạo thành một diềm mắi mĩ lệ 
trước lẩu rồng, gác phượng,. Ngoài một số cung điện, còn có lẫu gác hai - ba 
tẳng, từ xã đã thấy cung điện vua ngự cao đến bốn tằng. 

Bên trong Hoảng thành có một khu vực được bảo về đặc biệt, gọi là 


Cấm thành. Đây là nơi dảnh cho vua, hoàng hậu vả các cung tần, mĩ nữ ở. 
“Xung quanh có vườn hoa, cây trấi và một số ao hồ, có cẩu bắc qua làm nơi 


dạo chơi ngoạn cảnh 


Phía ngoài Hoàng thành có khu dân cư vũi hệ thống chự - bến, phường, 
phố công thương nghiệp và những xôm trại nông nghiệp. Nhã Lý côn cho 
xây dựng nhiều công trình khác, có cả cùng cho Hoàng thất tử ở ngoài 


Hoàng thành 


Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. Vua là người đứng dầu nhà 
nước, nắm giữ mọi quyền hành. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối. Với 
các chức vụ quan trọng nhà vua đều cử những người thân cân năm giữ. Giúp 
vua lo việc nước có các đại thắn, các quan văn, võ. "Dân ai có gì oan ức thì đánh. 
chuông (đất ở trước điện Long Ti xin vua xét xử" 


- Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người 
thân cận nắm gi ? 

Ở các địa phương, nhà Lý chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là 
châu), đặt các chức trí phủ, trí châu ; giao cho con cháu nhà vua hoặc các đại 
thần cai quản. Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã. 


~ Em hãy vẽ sơ đổ bộ máy chính quyển ở trung ương và địa phương 
thời Lý. 


9. Luật pháp và quên đội 


Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, 


nước ta (nhưng hiện nay không còn nữa) 


bộ luật thành văn đâu tiên của 


"Trước kia, việc kiện tụng trong nước phiên nhiễu, quan lại giữ luật 
pháp câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí nhiều người bị oan 
uổng quá đáng. Vua lấy làm thương xöi, sai trung thư san định luật lệnh, 
châm chước cho thích dụng; với thời thổ, chia ra môn loại, biên thành diễu 


khoản, làm thành sách Hình thư của một triều đại 


để cho người xem dễ 


hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, đân lấy làm tiên" 


(Đại Việt sử kí toàn thư) 


~ Từ nhận xét trên, em hãy nêu sự cẩn thiết và tác dụng của bộ Hình thư 


thời Lý. 


Theo sử cũ, luật pháp thời Lý quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhả vua và 
cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm 
cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội bị 


xử phạt rất nghiêm khắc. 


Quân đội thời Lý gồm hai bộ phận : cẩm quân và quân địa phương. 


Cấm quân 


- Tuyển chọn những thanh 
niên khoẻ mạnh trong cả 
nước 


- Bảo vệ vua và kinh thành, 


Quân địa phương, 


- Tuyển chọn trong số những 
thanh niên trai tráng ở các làng, 
xã đến tuổi thành đỉnh (18 tuổi). 
~ Canh phòng ở các lộ, phủ. 

- Hằng năm, chia thành phiên 
thay nhau đi luyện tập và về quê 
sản xuất, Khi có chiến tranh, sẽ 
tham gia chiến đấu. 


Nhà Lý thi hành chính sách "ngụ bình ư nông" (gửi binh ở nhà nông), cho 
quân sĩ luân phiên về cảy ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở 


nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động. 


3 


Quân đội nhà Lý có quân bộ và quân thuỷ, kỉ luật nghiêm minh, được huấn 
luyện chủ đáo ; vũ khí trang bị cho quân đội gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, 
máy bắn đá. 

- Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào ? Em cá nhận xét gì 
về tổ chức quân đội của nhà Lý ? 

Nhà Lý còn gả các công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân lộc 
miễn núi. Nếu người nào có ý định tách khỏi Đại Việt, nhà Lý kiên quyết 
trấn áp. 

Đổi với nhà Tổng, Lý Công Uẩn giữ quan hệ bình thường, tạo điều kiện cho 
nhân dân ở hai bên biên giới có thể qua lại buôn bán. Để ổn định biên giới phía 
nam, nhà Lý đã đẹp tan cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục. Sau 
đồ, quan hệ Đại Việt - Cham-pa trở lại binh thường. 

- Em nghĩ gì về chủ trương của nhà Lý đối với các tà trưởng dân tộc 
miễn núi vả các nước lắng giểng ? 


CÂU HỎI 
11,Nha Lý được thành lập như thế nào ? 
2. Nhà Lý đã ổ chức chính quyền trưng ương và địa phương ra sao ? 
3..Nhà Lý đã làm gi để củng cổ quốc gia thống nhất ? 


Bài 11 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG 
(1075 - 1077) 


1 - GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (IO) 


1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta 

Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gập phải những khó khăn 
chồng chất. Trong nước, ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu 
thuần, Nhân dân bị đói khổ, nhiều nơi nổi dậy đấu tranh, Vùng biên cương 
phía bắc của nhà Tống thường xuyên bị hai nước Liêu - Hạ quấy nhiễu. 


38 


Nhà Tống muốn dùng chiến tranh để giải quyết tình trạng khủng hoảng, 
nói trên, nên tiên hành xâm lược Đại Việt. 
Tổng Thần Tông trắng trợn nói : 
đặt thành quận huyện mà cai trị 
được Đại Việt thì "thế Tống sẽ tăng và các nước Liêu - Hạ sẽ phải kiêng nế”, 


Sau khi Giao Chỉ (Dại Við1) thua, hãy: 
hãy sung công của cải" và nếu thẳng. 


(Dẫn theo Đại cương lịch sử Việt Nam, T.1) 


Để đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống xúi giục vua Cham-pa đánh lên từ phía 
nam, Còn ở biên giới phía bắc của Đại Việt, nhà Tống ngăn cản việc buôn bản, 
đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người 


~ Nhã Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục dích gì ? 


9. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ 


Sớm phát hiện được mưu đổ của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến 
hành các biện pháp chuẩn bị đối phó. Thái uý Lý Thường Kiệt được cử lâm 
người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến. 

Lý Thường Kiệt sinh năm 1019 tại phường Thái Hoà, Thăng Long 
(nay thuộc Hà Nội). Từ nhỏ, ông đã tỏ ra là người có chí hưởng, ham đọc 
bình thư và luyện tập võ nghệ. Năm 23 tuổi, được tuyển vào trong triểu giữ. 
chức quan nhỏ. Là người có cốt cách và tài năng; phí thường, trải qua mất 
đồi vua, ông được thăng dẫn nhiều chúc quan trọng. Lý Thánh Tông phong; 
ông làm Thái uỷ. 


Lý Thường Kiệt cho quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm. Các 
tù trưởng được phong chức tước cao, được lệnh mộ thêm binh đánh trả các 
cuộc quấy phá, lãm thất bại âm mưu dụ đỗ của nhà Tống, Để ổn định địa phận 
phía nam, Lý Thánh Tông cùng với Lý Thường Kiệt đem quân đánh bại ý đổ 
tiến công phối hợp của nhà Tống với Cham-pa. 

~ Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thể nào 7 


Trước tình hình nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta, Lý Thường, 
Kiệt thực hiện chủ trương độc đáo, sáng tạo "tiến công trước để tự vệ". Ông 
thường nói : "Ngôi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn 
thế mạnh của giặc". Do đó, ông đã gấp rút chuẩn bị cho cuộc tấn công vào 
những nơi tập trung quân lương của nhà Tống, gần biên giới Đại Việt. 


3 


Châu Ung, châu Khâm và châu Liêm nằm gân biên giới phía bắc nước ta 
Đâu sẽ là ba căn cứ xuất phát, cũng là những địa điểm tập kết lợi hại của quán 
Tổng. Lương thực và khí giới được tích trữ đầy đủ tại nơi này. Từ ba căn cứ nói 
trên, quân Tổng tiến hành những trận dánh thăm dò vào Đại Việt. 


Tháng 10 - 1075, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn 10 vận quần 
thuỷ - bộ, chia lâm hai đạo tấn công vào đất Tống, Quân bộ do các tù trưởng 
Thân Cảnh Phúc, Tông Đản chỉ huy dân binh miền núi đánh vào châu Ung 
(Quảng Tây). Lý Thường Kiệt chỉ huy cánh quân đường thuỷ, để bộ vào châu. 
Khâm, châu Liêm (Quảng Đông). Sau khi tiêu diệt các căn cứ tập kết quân, phá 
huỷ các kho tàng của giặc, quân Lý Thưởng Kiệt tiến vẻ bao vây thành 
Ung Châu, căn cứ của quân Tống. Sau 42 ngày chiến đấu, quân nhà Lý hạ 
được thành Ung Châu, tướng Tô Giám nhà Tống phải tự tử. Đạt được mục 
tiêu, Lý Thường Kiệt chủ động rút quân, chuẩn bị phòng tuyến chặn địch ở 
trong nước 


Trận tập kích này đã đánh một đòn phủ dẫu, làm hoang mang quản Tống, 
đẩy chúng vảo thế bị động, 


- Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ÿ nghĩa như thế nảo ? 


CÂU HỎI 
.1.Em hãy tỉnh bảy lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt. 
2. Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xêm lược Đại Việt của nhà Tổng ? 


II - GIẢI ĐOẠN THÚ HAI (1O76 - 1O7?) 


1. Whóng chiến bùng nổ. 

Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương rán 
riết chuẩn bị bố phòng. Các tù trưởng dân tộc ít người ở gần biên giới Việt- Tống, 
đã cho quân mai phục những vị trí chiến lược quan trọng, Lý Thường Kiệt 
một lực lượng thuỷ bình đóng ở Đông Kênh”! do tướng Lý Kế Nguyên chỉ huy, 


() Đông Kênh :dãi nước ven biển giữa đất liền và tác hỏi đáo vũng biển Dông « Đắc nước la 


để chặn thuỷ binh địch. Bộ binh được bố trí suốt đọc theo chiến tuyến sông 
Như Nguyệt. Đội quân chủ lực này do chính Lý Thường Kiệt chỉ huy và đồn 
trú tại khu vực Yên Phụ (Yên Phong - Bắc Ninh), cách bến Như Nguyệt vài km. 


Phòng tuyến chủ yếu dược xây dựng trên bờ Nam sông Như Nguyệt. 
Đây là con sông chăn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung: 
Quốc) vào Thăng Long, Sông Như Nguyệt như một chiến hào tự nhiên rất 
khó có thể vượt qua. Phòng tuyên được đấp bằng đất cao, vững chắc, có 
ặc, dọc theo khúc sông từ Đa Phúc đến 


nhiều lớp giậu tre dày 
Phá Lại, dài khoảng 100 km. 


- Tại sao Lý Thưởng Kiệt lại chạn sông Như Nguyệt lâm phòng tuyến 
chống quân xâm lược Tống ? 

Thất bại năng nẻ và bất ngờ ở Ung Châu làm cho nhà Tống vô cùng tức tối. 
Chúng liền tiến hành cuộc xâm lược Đại Việt 

Cuối năm 1076, một đạo quản lớn gồm 10 vạn bộ binh tỉnh nhuê, một vạn 
ngựa chiến cùng 20 vạn đân phu do các tướng Quách Quỹ, Triệu Tiết chỉ huy, 
chuẩn bị tiến vào nước ta. Một đạo quân khác, do Hoà Màu dẫn đầu, theo 
đường biển vào tiếp ứng. 

Tháng 1 - 1077, khoảng 30 vạn quân Tống vượt cửa ải Nam Quan qua Lạng, 
Sơn tiến vàn nước ta. Quân đội nhà Lý đánh những trận nhỏ, nhằm cản bước 
tiến của chúng, Khi tiến đến bờ Đắc sông Như Nguyệt, quân Tống lúng túng vì 
trước mặt là sông và bờ bên kia là cả một chiến luỹ rất kiên cố. 

Bị phòng tuyến Như Nguyệt chặn lại, Quách Quỳ phải đồng quân bên bờ 
Bắc sông Như Nguyệt, chờ thuỷ quân đến. Nhưng lúc đó, thuỷ quân của chúng, 
bị quân Lý Kế Nguyên chặn đánh liên tiếp 10 trận tại vùng ven biển nên không, 
thể tiến sâu vào để hỗ trợ cho đồng bọn. 


8. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt 


Chờ mãi không thấy thuỷ quân đến, quân Tống nhiều lần tìm cách tấn công, 
quân ta. Chúng bắc cẩu phao, đóng bẻ lớn ảo ạt tiến qua sông đánh vào phỏng 
tuyến của ta. Quân nhà Lý đã kịp thời phản công mãnh liệt, mưu trí, đẩy lài 
chúng về phía bờ Bắc. 


(1) Sông Như Nguyệt : một khúc của sông Cầu, 


41 


Thất vọng, Quách Quỷ ra lệnh : "Ai bàn đánh sẽ bị chém" và chuyển sang, 
cúng cố, phòng ngự. Quân sĩ ngày một chán nản, mệt mỏi, chết đân chết mỏn. 


Tương truyền, để động viên, khích lệ tình thần chiến đấu của quãn sĩ. 
đêm đêm Lý Thường Kiệt cho người vào một ngôi đến trồn bở sông, 
ngắm vang bài thơ thần bất hủ 


"Nam quốc sơn hà Nam để cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
"Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
ANhữ dẳng hành khan thủ bại hư”: 
'Tạm dịch là : 
"Sðng núi nước Nam, vua Nam ở, 
Rành rành định phận ở sách trời. 
Cứ sao lũ giặc sang xâm phạm, 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bởi". 


(Đẫn theo Lịch sử Việt Nam - Tập 
'NXB Khoa học xã hội, H.„ 1971) 


Cuối mũa xuân 1077, Lý Thưởng Kiệt mở cuộc tấn công lớn vão trận tuyến 
của địch. Đang đêm, quân ta lặng lẽ vượt qua sông Như Nguyệt, bất ngờ đánh 
thẳng vào các đoanh trại giặc. Quãn Tống thua to, "mười phản chết đến năm, 
sáu" và chúng đã lâm vào tĩnh thế hết sức khó khăn, tuyệt vọng. 


Giữa lúc ấy, Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp 


mềm đẻo, thương lượng, để nghị "giảng hoà". Quách Quỳ chấp nhận ngay. 
Quân Tổng vội vã rút về nước. 


- Em hãy nêu những nét độc đảo trong cách đánh giặc cửa Lý Thường Ki, 


Cuộc chiến ở Như Nguyệt là trận quyết định số phận của quân Tống xâm 
lược. Dây cũng là một trong những trận đánh tu 


vời trong lịch sử chống, 


ngoại xâm của đân tộc. Người chỉ huy trận đánh - Lý Thường Kiệt thực sự là 


một tưởng tải. Tên tuổi ông mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, 


Đến đây, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi vẻ vang. Quân Tống buộc 
phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt. Nền độc lập, tự chủ của Đại Việt được 


bảo vệ. 


CHÚ GIẢI. 
“Giản ha Lý hòn ngự 
Qiảnnha Lý chặn định 
Quân nhà L lấn ăng 
Pro eyNu lau 
Tiện Hiện ta Rian Tá 
Đa Phúc TU êm 
uân Tếngniichay 
« 
Ai 
ý N 
m 
Z. Vạn Xuân 
Tứ 
4; LÝ THƯỜNG KIỆT 
m 3.Dưểng 4 
_ 
THĂNG LONG `)” 
Hình 3 - Lược đồ trận chiến lại phòng tuyến Như Nguyệt 
~ Hãy trình bảy ý nghĩa của chiến thẳng Như Nguyệt. 
CÂU HỎI 
1.Em hãy tỉnh bây cuộc chiến đấu rên phông tuyến Như Nguyệt của nhân cân la heo 


lược đồ trên 
2. Vai trỏ của các dân tộc ÌLngười trong cuộc kháng chiến chống Tống. 
3. Vi sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi ? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này. 


4 


Bài 12 
ĐỜI SỐNG KINH TỂ, VĂN HOÁ 


1 - ĐỜI 8ÓNG KINH TẾ 
1. Sự chuuển biến của nến nông nghiệp. 


Ruộng đất trong cả nước trên danh nghĩa đều thuộc quyên sở hữu tối cao 
của nhà vua. Nhưng thực tổ, phản lớn ruộng đất lại do nông dân canh tác. 
Hằng năm, dân làng chỉa nhau ruông đất công để cày cấy và nộp thuế cho nhà. 
vua, Các vua nhà Lý thường về các địa phương cày tịch điền, 


Năm 103%, mùa xuân, vua (Thái Tông) ngự ra Bố Hải Khẩu (thành phốt 
"Thái Bình ngày nay) cảy ruộng tịch điển, sai hữu tỉ dọn củ đấp đàn”). Vua thân 
tÝ hẳn Nông, tế xong tự cằm cày. Các quan tả hữu có người can rằng : "Đỏ là 
công việc của nông phụ, hệ hạ cắn gì làm thê". Vua đáp : "Trẫm không tự mình 
cây th lãi gi lâm xôi cũng, lấy gi cho thiên hạ noi theo" 


Hình 22- Đến Đà ~ | thế 8 VỊ vua nhà Lý (Từ Sơn - Bắc Ninh) 


Việc cày ruộng tịch điển của nhà vua có ý nghĩa như thể nào ? 


Vua Lý còn lấy một số đất công lâm nơi thờ phụng, lẽ lễ hoặc phong cấp 
cha con cháu, những người có công, làm các đến chùa. 


(1) Đân ; tức đân tế thẫn 


tụ, tương truyền lễ người dạy dân biết trồng trọt 


Nhà Lý cũng khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, tiến hành đảo kênh 
mương, khai ngôi, đồng thời cho đắp đè phòng ngập lụt 
Năm 1051, Lý Thái Tông lại cho đào kênh Lam (dấu tích còn lại ở Yên 
Mô - Ninh Bình). Ở khu vực gần Thăng Long, nhà Lý cho đắp đê Cơ Xá, 
khơi sâu rộng thêm các sông Lãnh Kinh (1089) và sông Tô Lịch (1192). 


Nhà Lý cũng ban hành lệnh cẩm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho 
nông nghiệp. 


HHỤ giờ vua mới ra lệnh là kể nào ăn trộm trâu, giết trâu, phạ 
nhả lắng giềng không cáo giấc cũng bị phạt 80 trượng 


SU trượngg, 


Theo sử biên niên của nước ta ghí lại thì nhiều năm mùa màng bội thu như 
năm 1016 (triểu Lý Thái Tổ), năm 1030, 1044 (triểu Lý Thái Tông), năm 1131 
(triều Lý Thần Tông), năm 1139, 1140 (triều Lý Anh Tông)... 


- Vì sao nến nông nghiệp thời Lý phát triển ? 


9. Thủ công nghiệp và thương nghiệp 
“Trong dân gian, nghề chăn tầm ươm tơ, dệt lụa, lâm đồ gốm, xây dựng đền 
đài, cung điện, nhà cửa rất phát triển. 
Tháng 2 năm 1040, "vua đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc. Tháng ây 
xuống chiểu phát hết gấm vóe của nước Tống ở trong kho ra để may áo ban, 


cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên thi áo bảo bằng gẩm, từ cửu phẩm trỏ lên 
thị áo bào bằng vóc, đổ tổ là vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa", 


(Đại Việt sử kí toàn thư) 


Tình 23- Bãi men ngọc thồi Lý 


45 


- Qua việc lãm trên của vua Lý, em nghĩ gì vể hàng tơ lụa của Đại Việt 
thời đó ? Vì sao nhà Lý lại không dùng gẫm vóc của nhà Tổng ? 


Ngoài ra, nghề làm đồ trang sức bằng vàng, bạc, nghễ làm giấy, nghề in 
bản gỗ, đúc đồng, rèn sắt, nhuộm vải, đêu được mở rộng. Có những công trình 
do bàn tay người thợ thủ công Đại Việt tạo dựng nên rất nổi tiếng như chuông, 
Quy Điền, tháp Báo Thiên (Là Nội), vạc Phổ Minh (Nam Định) v.v. 

~ Bước phát triển mới của thủ công nghiệp là gỉ 

Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước. 
Õ vùng hải đảo và miền biên giới Lý - Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều 
khu chợ tập trung để nhân dân đến trao đổi. 

"Ki Tị (1149) mùa xuân, tháng 2 thuyền buôn ba nước Trảo Cụ (đáo Gia-va - 
Ta-đá-ne-xi-a), Lộ Lạc (Vương quấc La-và - Thái Lan), Xiêm La (Thái Lan) 
vào Hải Đông (Quảng Ninh) xin cư trú buôn bản, (nhà Lý) bèn cho lập trangr 
ở nơi hải đảo gọi là Văn Đồn, để mua bản hàng hoả quý, dãng tiến sản vật 
địa phương". 

"Giáp Thìn, năm 1184, người buôn các nước Xiêm La và Tam Phật Tế 
(Pa-lem-bang - ở tây In-dô-ne-xi-a) vàn trấn Vân Đắn dâng vật báu để xin 
buôn bắn' 

(Đại Việt sử kí toàn thư) 

Thời đó, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sắm uất, có vị trí tự nhiên rất 
thuận lợi cho thuyền bè qua lại và trú đổ, lại nằm trên trục hàng hải từ Trung 
Quốc xuống các nước vùng Đông Nam Ả. 

~ Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phần ánh tỉnh 
hình thương nghiệp của nước ta hỗi đó như thể nào ? 


CÂU HỎI 
'1. Nhà Lý đã làm gi để đẩy mạnh sản xuất nöng nghiệp ? 
2. Trình bảy những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp. 
nước ta thời Lý. 
3. Nêu mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp vả thương nghiệp. 


4 


II - öIÑH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ 


1. Những thụ đổi vể mặt xõ hội 


Thời Lý, vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị. Một số hoảng, 
tử, công chúa, quan lại được nhà nước phong, cấp ruộng đất đã trở thành địa 
chủ. Một số ít dân thường, đo có nhiều ruộng, cũng trở thành địa chủ có thế lực 
ở địa phương, 


Nông dân chiếm đa số trong dân cư. Họ là lực lượng sản xuất chủ yếu của. 
xã hội. Các đỉnh nam được chia ruộng theo tục lộ của làng xã và phải làm nghĩa 
vụ cho nhà nước. Những nông đân nghèo phải cày ruộng, nộp tô cho địa chú, 
có người phải rời bỏ quê hương đi khai hoang, lập nghiệp ở nơi khác 

Ngoài ra, trong xã hội còn có người lầm nghề thủ công, buôn bán, Họ sống 
rải rác ở các làng, rèn nông cụ, sản xuất các đỏ dùng cần thiết hàng ngày và trao 
đổi cho nhau. Họ phải nộp thuế và lâm. 
nghĩa vụ với nhà vua 


N6 tỉ vốn là tù binh hoặc bị tội 
nặng, nợ nẵn hoặc tự bản thân ; họ phải 
phục vụ trong cung điện hoặc các nhà 
quan. 


~ Hãy nêu các tổng lắp cư đân và 
đời sống của họ trong xã hội thời Lý. 


8. Giáo dục và văn hoá 
Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng, 


ở Thăng Long để thờ Khổng Tử. Dây 
cũng là nơi dạy học cho cát 


con vua. 


Năm 1075, khoa thi đầu tiên được. 
mở để tuyển chạn quan lại. Năm 1076, 
mỏ Quốc tử giám cho con em quý tộc 
đến học (có thể xem đây là trường đại 
học đầu tiên của quốc gia Đại Việt). 
Sau đó, nhà Lý mở rộng cho con em. 
quan lại và những người giỏi trong 


Hình 31 Tượng Phật A-di-dã 
(Chủa Phật Tích - Bác Ninh) 


4 


nước vào đây học tập, tổ chức thêm một số kĩ thi. Nhà Lý đã quan tâm đến giáo 
dục, khoa cử song chế độ thì cử chưa có nền nếp, quy củ, khi nào nhà nước có 
nhủ cầu mới mở khoa thí, Văn học chữ Hán bước đầu phát triển. 


Hầu hết các vua nhà Lý như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý 
Nhân Tông đều sùng đạo Phật, sai dựng chùa tháp, tô tượng, đúc chuông, dịch 
kinh Phật, soạn sách Phật. 


Lý Công; ấn mới lên ngôi đã phát hai van quan tiễn để thuê thơ xây: 
dựng 8 ngói chùa ở quê mình, lại phát hàng vạn quan dưng nhiều chùa ở 
kinh đô, sửa sang chùa quần ở các l9, cho pháp hơn 1000 người ử Thăng 
Long lầm sự. 


- Em hãy nêu vị trí của đạo Phật ở thời Lý. 


Từ thời Lý, nhân dân ưa 
thích ca hát, nhảy múa. Hát chèo, 
múa rối nước đều phát triển. 
Dần nhạc có trồng, đần, sáo, 
nhị. Nhiều trò chơi dân gian 
như đá cầu, vật, đua thuyền rất 
được ham chuộng. Mùa xuân, 
khắp nơi đều mở hội. 


Kiến trúc và điêu khắc rất 
phát triển. Các công trình có 
quy mô tương đối lớn và mang, 
tính cách độc đáo. 


Trong — Hoàng 
thành có những toà 
nhả cao 4 tâng. Tháp 
Báo Thiên ở Thăng 
Long gồm 12 tẳng. 
Chùa Một Cột được 
Xây dựng trên một 
cột đá lớn, dựng giữa 
hổ, tượng trưng cho 
một bồng sen nở trên 
it nước, Hình 35- Chùa Một Cột (Hà Nội) 


Trong thời kì này, một số công trình nghệ thuật khác có giá trị cũng được 
xây dựng. Tháp Chương Sơn (Nam Định), chuông chùa Trùng Quang (Bắc 
Ninh) nặng gân 3 tấn v.v. 


Trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát được thể hiện trên các tượng Phật, 
ở các hình trang trí rổng, các bệ đá hình hoa sen. Rồng mình trơn, toàn thân 
uốn khúc, uyển chuyển như một ngọn lửa lả hình tượng nghệ thuật độc đáo, 
phổ biến ở thời Lý. 

Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời 
Lý đã đánh dấu sư ra đời của một nền văn hoá riêng biệt của đân tộc - văn hoá. 
Thăng Long. 


“Hình 26 Hình rồng thối Lý 


CÂU HỎI 
1. Xã hội thời Lý có những thay đổi như thể nảo so với thời Đinh - Tiền Lê ? 
2, Giáo dục, Văn hoá thời. Lý phát triển ra sao 2 
.3, Em có nhận xót gỉ về nghệ thuật thi Lý ? 


4Ð 


Chương II 
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XII - XIV) 


Bài 13 
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII 


1 - NfiÀ TDẦN THẰNH LẬD 


1. Nhà Lý sụp để 


Từ cuối thế kỉ XI, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyển không còn 
chăm lo đến đời sống của nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi 
sa đoa. 

*Bấy giờ nhà vưa vẫn cử tiến hành mọi việc thổ mộc{Í) không ngừng, 
nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, 
chỉ ham thích của cải. Các hảy tái (uan lại) đều bắt chước, tranh nhau bán 
quan buôn ngục, ngoài ra không; côn nghĩ đến việc gì". 

(Khâm định Việt sứ thông giấm cương mục) 


Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Nhiều dân nghèo phải bán vợ, 
con làm nô tì cho các nhà giảu, một số khác bỏ vào chùa kiếm sống. Dân chúng 
rất cực khổ. 

"Chính sự ngày một đổ nát, đói kám xảy ra luôn luôn. Nhân dân cùng: 
quẵn, khốn khở, giặc cướp nổi lên ở nhiễu nơï". 
(Khăm định Việt sử thông giấm cương mục] 


Ở Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình,... dân nghèo nổi đậy đấu tranh. Trong. 
tình hình đó, một số thế lực phong kiến ở các địa phương lại đánh giết lẫn 
nhau, quấy phá nhân dân và chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực 
họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn nên đã tạo điều kiện và thời cơ cho. 
họ Trắn buộc Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho. 
Trần Cảnh vào tháng 12, năm Ất Dậu (đầu năm 1226), 


(1) Việc thổ mộc : việc lầm nhà cửa, chùa, đến, đào sông, hồ, 


cl 


Trần Cảnh khi mới lên 8 tuổi,.. 'có chú họ là Trần Thủ Độ làm Điện 
tiên chỉ huy sứ, nên được vào hầu trung cung. Chiêu Hoàng thấy vua 
(Trân Cảnh) thì ưa. Năm Ất Dậu mùa đông, tháng 12 (đầu năm 1226), được 
Chiêu Hoàng nhường ngôi, lên ngói Hoàng đế”, 

(Đại Việt sử kí toàn thư) 


~ Nhã Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào ? 


9. Nhà Trẩn củng cố chế độ phong kiến tập quuển 


Bộ máy quan lại thời Trân cũng giống như thời Lý , được tổ chức theo chế 
độ quản chủ trung ương tập quyển, gồm ba cấp : triều đình, các đơn vị hành 
chính trung gian từ lộ đến phủ, huyện, châu và cấp hành chính cơ sở là xã. Ở 
triểu đình, đứng đầu lä vua, thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng, Các 
vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng 
với vua (con) quản lí đất nước. 


€ 


hức dại thần văn, võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ. 

Hệ thống quan lại bên đưới vẫn như thời Lý, nhưng được tổ chức có quy 
củ và đầy đủ hơn, Nhà Trần đặt thêm một số cơ quan như Quốc sử viện (đảm. 
nhiêm việc viết sử), Thái y viện (coi việc chữa bệnh trong cung vua), Tôn nhân 
phủ (nấm sự vụ của họ hàng tôn thất) vả một số chức quan như Hà đê sứ, 
Khuyến nông sứ, Đồn điển sứ... Nhà Trần còn quy định cụ thể thời hạn để xem 
xét việc thưởng, phạt quan lại. 

*Theo thể lệ nhã Trần, cử 15 năm nếu không có lỗi nặng thì thăng một. 
chức vụ. Việc thăng thưởng, bổ sung được quy định rõ ràng" 
(Khâm định Việt sử thông giám cương mục) 


Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu, ban thái ấp. Quan lại được 
cấp bổng lộc. 


Cả nước được chia lại thành 12 lộ. Đứng đầu lộ có các chức chánh, phổ 
An phủ sứ. Dưới lộ là phủ, do chức trì phủ cai quản ; châu, huyện do các chức 
trì châu, trí huyện trông coi. Dưới cùng là xã, do xã quan đứng đầu. 


~ Em hãy về sơ đổ bộ máy nhà nước thời Trần. 


3. Pháp luật thời Trần 


Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là 
Quốc triểu hình luật. Hình luật thời Trần cũng giống như thời Lý, 


5I 


nhưng được bổ sung thêm. Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, 
quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất. 

Cơ quan pháp luật thời Trần được tăng cường và hoàn thiện hơn. Nhã Trồn 
đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần vẫn để chuông 
lần ở thêm điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần. Sự cách biệt giữa vua, 
quan và dân chúng chưa thực sự sâu sắc. 


CÂU HỎI 
11. Em hãy mô tã bộ máy quan lại thới Trần. 
2. Cáp đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thới Trần cô gĩ thay đổi so với thới Lý ? 
.3. Em hãy trinh bây những nét chính về pháp luật thớt Trần. 


II - NHÀ TDẦN XÂY DỰNG. QUÂN ĐỘI VÀ DHÁT TDIỂN KINH TẾ 


1. Nhỏ Trổn xêu dựng quên đội và củng cố quốc phòng 


Nhà Trần thay nhà Lý 
cai quản đất nước : một mặt, 
nhanh chóng ổn định tình 
hình chính trị, xã hội, xây 
dựng chính quyền mới ; mặt 
khác, tổ chức lại quân đội, 
củng cố quốc phòng. 

Quân đội nhà Trần gồm có 
cấm quản và quân ở các lộ. 
Cấm quân là đạo quân bảo vệ 
kinh thành, triểu đình, nhà 


vua 


Hình 


27- Hình chiến binh thối Trân, 


Căm quân được tuyển chọn từ những trai trắng khoẻ mạnh ở quê hương; 
nhà Trần (Túc Mặc, Nam Định). Quân các lộ ở đồng bằng gọi là chính bình, 


d miễn núi gọi lã phiên bình 


z 


Ở các làng xã, có hương bình. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các 
vương hầu, 


Quân đội nhà Trân được tuyển dụng theo chính sách "ngu bính ư nồng" và 
theo chủ trương : "Quân lính cốt tỉnh nhuệ, không cốt đóng", xây dựng tỉnh 
thân đoàn kết treng quân đội. 

"Khi trang nước không cú việc thì cho quân lĩnh về làm ruộng ; khi có 
việc chỉnh chiến, thì hết thấy mọi người dân đều là quân lính. Thế quân 
cường thịnh..." 


(Khám định Việt sử thông giám cương mục) 
Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập vò nghệ 
thường xuyên, 


Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cảm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu, 
nhất là vùng biên giới phía bắc. Vua Trần thường đi tuẫn tra việc phòng bị ở 
các nơi này, 


~ Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần ? 


9. Phục hổi và phát triển kinh tế. 


Để ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng, nhà Trần đã thực hiện. 
nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế 


Về nông nghiệp, nhà Trần đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở rộng diện 
tích sản xuất, đắp đô phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh. 


Nhà vua hạ lệnh cho các lộ đắp đề từ đầu nguồn đến cửa biển để đề phòng, 
nước sông lên to, gọi là đê Đỉnh nhĩ ; đặt chức Hà đề sứ để trông coi, đốc thúc 
việc đắp đê ; chỗ não đắp vào ruộng đất của dân sẽ tính trả tiển lại 

~ Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhả Trấn ? 

*Năm 1266, nhả Trần cho phép các vương hẳu, công chúa, phỏ mã, 
cung tắn chiêu tập những người phiêu tán không có sản nghiệp làm nô tì để` 
khai khẩn ruộng hoang, lập diễn trang. Vương hầu có diên trang từ dãy" 


(Đại Việt sử kí toàn thư) 


Nông dân được nhã nước quan tâm, cố gắng tích cực cày cấy, nông nghiệp. 
nhanh chúng được phục hồi và phát triển. 


53 


Về thủ công nghiệp, các xưởng thủ 
công nhả nước chuyên sản xuất đồ 
gốm, dệt và chế tạo vũ khí. Thủ công, 
nghiệp trong nhân dân có nhiều ngành, 
nghẻ như đúc đổng, làm giấy, khắc 
vấn in... 

'Ở các làng xã, chợ mọc lên ngày càng 
nhiều. Ở kinh thành Tháng Long, bên. 
cạnh Hoàng; thành, đã có 61 phường. 

Các cửa biển Hội Thống (Hà Tĩnh), 
Hội Triểu (Thanh Hoá), Vân Đồn (Quảng, 
Ninh)... là nơi buôn bản tấp nập với 
thương nhân nước ngoài, 


"Thuyên bè nước ngoài 
đến tụ hội ở dây (Hội Thống, 
Vân Đồn), mở chợ ngay trên Hình 2§- Ẩm giỗm (thế kì XI - XI) 
thuyên. Cnh buôn bán thật là 
thịnh vượng", 


(An Nam tức sự) 


- Em có nhận xét gì về tỉnh hình thả công nghiệp và thương nghiệp thỏi Trần 
ở thế kĩ XHI? 


CÂU HỎI 
1. Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phòng của nhà Trấn. Kết quả của những biện pháp đó. 
2. Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh lế sau những năm suy 
thoái cuối thời Lý ? 


Hải 14 


: BA LẦN KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN 


(THẾ KỈ XIII) 


1 - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THÚ NHẤT 
CHỒNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (158) 


1. Ñm mưu xêm lược Đọi Việt của Mông Cổ 


Đâu thế kỉ XIII, nhà nước. 
phong kiến Mông Cổ được 
thành lập. Với một lực lượng, 
quân đội mạnh và hiếu chiến, 
vua Mông Cổ liên tiếp xâm 
lược và thống trị nhiều nư. 
châu Á, châu Âu. Quân Mông. 
Cổ đi đến đâu cũng làm nhà 
cửa đổ nát, thành trì tan 
hoang, nhân dân bị giết hoặc 
bị bất làm nô lê, 


Năm 1257, vua Mông Cổ 
quyết định mở cuộc tiến công, 
lớn vào nước Nam Tống (ở 
phía nam Trung Quốc), nhằm 
xâm chiếm toàn bộ Trung 
Quốc. Để đạt được tham vọng, 
đó, vua Mông Cổ sai tướng 
Ngột Lương Hợp Thai chỉ 
huy hơn 3 vạn quân xâm lược 


Hình 39- Hình vẽ quản Mông Cổ 


Đại Việt, rồi từ Đại Việt đánh thẳng lên phía nam Trung Quốc để phối hợp với 


các cánh quân từ phía bắc xuống, Đó là việc thực hiện kế hoạch "gong kìm" để 


tiêu điệt Nam Tống và xâm lược Đại Việt v.v... 


55 


Trước khi kéo quân vào xâm lược, tướng Mông Cổ cho sứ giả đưa thư đe 
doạ và dụ hàng vua Trần. Ba lần sử giả Móng Cổ đến Thăng Long đều bị 
vua Trần ra lệnh bắt giam vào ngục. 


~ Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ? 


9. Nhà Trổn chuẩn 


và tiến hành khóag chiến chống quân 
Mông Cổ 


# 


THĂNG LONG 


K=. 
X=—> tien 
"NGẪẶ> Qu200/106ch 
Xa dua lì 
h===— Quảndihi6 quên 
Pa=- Giản0illeay 


Hình 30- Lược đô diễn biển cuộc khẩng chiển lẫn thữ nhất chống quân Mông Cổ (1258) 


Cuối năm 1257, khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trắn. 
đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, các đội đân binh được thành lập, ngày 
đêm luyện tập võ nghệ, sẵn sàng đánh giặc. 

'Tháng 1 - 1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Llợp Thai chỉ huy tiến 
vào xâm lược nước ta, Quân giặc theo đường sông Thao tiến xuống Bạch Hạc 
(Việt Trì, Phú Thụ), rồi tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) thì bị chặn 


56 


lại ở phòng tuyến đo vua Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy. Tại đầy, một trận 
đánh quyết liệt đã diễn ra 


Do thế giặc mạnh, vua Trần cho lui quân để bảo toàn lực lượng. Triều đình 
tạm rời kinh thành Thăng Long, xuôi về vùng Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam) 


Nhân dân Thăng Long, theo lệnh triểu đình, nhanh chóng thực hiện chủ 
trương "vườn không nhà trống' để đánh giặc, tam rút khỏi kinh thành 
Ngột Lương Hợp Thai kéo quân vào Thăng Long trống vắng, không một bóng, 
người và lương thực. 

Quân Mông Cổ điên cuồng tần phá kinh thành, lùng bắt, giết hại những 
người còn sót lại. 

Trước thế giặc mạnh, tàn bạo, vua Trần lo lắng hỏi ý kiến của Thái sư 


Trần Thủ Độ. Ông trả lời : “Đâu thân chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo." 
(Đại Việt sử kí toản thư). 


Đồng giữ kinh thành Thăng Long chưa đầy một tháng, quân Mông Cổ lâm 
vào tình thế khó khăn vì thiếu lương thực trầm trọng, phái cho quân lính đi 
cướp thóc gạo, hoa màu của dân, nhưng nhân dân các làng, xã đã chống trả 
quyết liệt nên lực lượng của chúng bị tiêu hao dần. 


Nắm được thời cơ, quân đội nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu 
(bến sông Hồng, ở phổ Hàng Than - Hà Nội ngày nay). 

Ngày 29-1-1258, quân Mông Cổ thua trận, phải rời khỏi Thăng Long. Trên 
đường rút chạy, chúng bị quân đôi nhà Trần truy kích. Đến vùng Quy Hoá 
(Yên Bái, Lào Cai), lại bị quân của Hà Bổng chặn đánh, quân giặc hốt hoảng 
tháo chạy về nước. Cuộc kháng chiến chỉ điễn ra trong vòng chưa đầy một 
tháng đã kết thúc thắng lợi. 


~ Vỉ sao quân Mông Cổ mạnh mả vẫn bị quân ta dánh bại ? 


CÂU HỎI 
11. Dựa vào lược đồ, em hãy trnh bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân 
Mông Cổ. 
2. Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tính thắn quyết tâm chống giặc 
của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lân thứ nhất 


II - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỦ HAI 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285) 


1. Ñm mưu xêm lược Cham-po và Đọi Việt của nhà Nguyên 


Năm 1279, nước Nam Tổng bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ 
thống trị, Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt ráo riết thực hiện âm mưu xâm lược 
Cham-pa và Đại Việt dể làm cầu nối xâm lược và thôn tính các nước ở phía nam 
Trung Quốc. 


Tiết Tất Liệt cho quân đánh Cham-pa (Chiêm Thành) trước để làm bàn đạp 
tấn công vào phía nam Đại Việt, phối hợp với cánh quân của Thoát Hoan từ 
Trung Quốc đánh vào phía bắc. 

~ Hết Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mực đích 
gỉ ? Tại sao quân Nguyên đảnh Cham-pa trước khi đảnh Đại Việt ? 


Năm 1283, hơn một vạn quân Nguyên cùng hơn 300 chiến thuyễn do tướng, 
Toa Đô chỉ huy xâm lược Cham-pa, chiếm được kinh thành. Quân dân 
Cham-pa đã chiến đấu hết sức anh dũng ; cuối cùng quân Nguyên phải rút 
một bộ phận vẻ cố thủ ở phía bắc để chờ phối hợp đánh Đại Việt. 

Kế hoạch của nhà Nguyên định dùng Cham-pa làm bàn đạp tấn công nước 
ta bước đầu tan võ, 


8. Nhà Trần chuẩn bị khóng chiến 


Sau khi biết tin quân Nguyên mượn đường đánh Cham-pa nhưng chỉ lã tìm 
cỡ xâm lược Dại Việt, vua Trần triệu tập hội nghị các vương hẳu, quan lại ở 
Binh Than (Chí Linh, Hải Dương) để bản kế đánh giặt 


Đến Bình Than có Trần Quốc Toản, vì tuổi còn nhỗ nên không được dự. 
hội nghị. Trấn Quốc Toản tức giận quân Nguyên xâm lược đến nỗi tay cảm 
quả cam bóp nát lúc nảo không biết. Khi về nhà, đã huy động gia nô vả thân 
thuộc hơn 1000 người, lầm bình kh, đồng chiến thuyền và may cũ đồ 6 chữ 
"Pha cưỡng địch, bảo hoàng ân" (Phả giặc mạnh, báo ơn vua), 


Trân Quốc Tuấn (Trân Hưng Đạo) được vua Trần giao trọng trách Quốc 
công tiết chế - chỉ huy cuộc kháng chiến. Ông soạn Hịch tướng sïđể động viên 
tỉnh thần chiến đấu của quân đội. 

Đầu năm 1285, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có 
uy tín trong cả nước về Thăng Long họp để bản cách đánh giặc. 


58 


Trong Hội nghị Din Hỏng, khi vua Trần hỏi kế đánh giặc, "các phụ lão 
đều nói là nên đănh, muỗn người cùng lời như một, 


(Đại Việt sử Kĩ toàn thư) 

~ Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn 
bị cho cuộc kháng chiến ? 

Nhà Trần tổ chức cuộc tập trận lớn và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu rồi chia 
quân đồng giữ những nơi hiểm yếu. 

Cả nước được lệnh chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc. Quân sĩ đều thích vào cánh 
tay hai chữ "Sát Thát" (giết giặc Mông Cổ). 

~ Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân thời Trần ? 


3. Diễn biến và kết quả của cuộc khóng chỉ: 


Cuối tháng 1 - 1285, 50 vạn quãn Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy trân. 
vào xâm lược Đại Việt, Sau một số trận chiến đấu chặn giặc ở vùng biên giới, 
Trấn Quốc Tuấn cho lui quần về Vạn Kiếp (Chí Linh, Hải Dương). 


Nghe tin quân của Trần Quốc Tuấn không chăn được giặc, phải lai 
quân, vua Trần lo lắng, bỏ cả ăn cơm, vội vã đi thuyển đến gặp và hỏi 
Quốc Tuấn : thế giặc mạnh, giết hai nhân đân tân bạo, có nén hàng giặc 
không. Trần Quốc Tuấn trả lồi : "Nếu bệ hạ (vua) muốn hàng giặc thì trước 
hãy chém đầu thần rỗi hãy hàng" 

(Đại Việt sử kí toàn thư) 


Quân Thoát Hoan tập trung một lực lượng lớn tấn công vào Vạn Kiếp. 
Trước thế giặc mạnh, quân Trn lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường 
(Nam Định). Nhân đân ở Thăng Long thực hiện lệnh “vườn không nhà trống” 
của triểu đình. 

Quân Thoát Hoan kéo vào chiếm Thăng Long trống vắng. Không đám đóng, 
quân trong thành, chúng phải dựng doanh trại ở phía bắc sông Nhị (sông Hồng). 

Toa Đô được lệnh từ Cham-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hoá. Thấy thế giặc 
mạnh, một số quý tộc nhà Trần đầu hàng giặc. Cuộc kháng chiến gặp rất nhiều 
khó khăn. 


Cùng lúc đó, Thoát Hoan tự mình chỉ huy một lực lượng mạnh, mở cuộc 
tấn công lớn đánh xuống phía nam nhằm tạo thành thế 'gong kìm", hòng tiếu 


,Ï ĐÀ GIANG 


NỀN 


CHÚ GIẢI 
ẤY (nổ chăn don 


'2+ Giốn ồn iböo bồn 
Xỏcứng cổ clượg 
`... 


SE GuốnNguyện Tến độnh 


'—-. Quốn Nguyện NHU về 
"hoá chọy về nước 

NGHỆ AN: Tên vòng đối Tần 

— Biêngểi cuốc gingöy nay 


Hình 31 < Lược đề diễn biên cuộc kháng chiến lẫn thứ hai chống quân Nguyên (1285) 


diệt quân chú lực cúa ta và bắt sống toàn bộ đầu não cúa cuộc kháng chiến. 
Trước tình thế nguy cấp, Trần Quốc Tuấn phải ra lênh rút lui để củng cố lực 
lượng, chuẩn bị cho cuộc phản công tiêu diệt quân địch. 

~ Em hãy sử dụng lược đổ để trình bày tỏm tắt diễn biến cuộc kháng chiến 
trong những thắng đầu năm 1255. 


60 


3. Chiến thắng Bạch Đằng 


Cuối tháng 1 - 1288, Thoát Hoan chia quần làm ba đạo tiến vào chiếm đóng 
Thăng Long trống vắng vì nhân dân kinh thành đã thực hiện kế hoạch 
"vườn không nhà trống" của triểu đỉnh. 


Chiếm được Thăng Long, Thoát Hoan cho quân tiến đảnh các căn cử 
của quân Trần và sai Ô Mã Nhĩ đem quân đuổi bắt hai vua Trần, nhưng thất 
bại, Hắn điên cuồng cho quản lính tàn sắt dân chúng, đốt phá, cướp bóc và 
quật lăng mộ vua Trần Thăi Tông ở phủ Long Hưng (Thái Bình). 

Quân Nguyên không tiêu diệt được lực lượng kháng chiến của nhà 

Trân, trong khi đó nhiễu nơi xung yếu bị quân dân ta tấn công chiểm lại. Quân 

giặc ra sức cần quét, cướp lương thực nhưng đều bị nhân dân ta đuổi đánh, đẩy 

chúng vào thế bị động, cạn kiệt lương thực. Thoát Hoan đồng quân ở 

Thăng Long có nguy cơ bị cô lập, tĩnh thân quân lính hoang mang, tuyệt vọng. 

Trước tình thế nguy khốn, Thoát Hoan quyết định rút quân lên Vạn Kiếp và từ 

đây rút quân về nước theo hai đường thuỷ, bó. 


- Sau trận Vân Đổn, tỉnh thế của quân Nguyên như thể nào ? 


vẻ... 
. ...... 
Bãi cọ gi ãnh 
„+ Qungchrtll 


Hình 33 + Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 1289 


IHI - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THÚ BA 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1987 - 1288) 


1. Nhà Nguyên xâm lược Đọi Việt 


Hai lần xâm lược Đại Việt đều bị thất bại, vua Nguyên càng tức giận nên. 
quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù. Hốt Tất Liệt đình chỉ cuộc xâm 
lược Nhật Bản, tận trung lực lượng tiến công Đại Việt. 


Trong lắn xâm lược nãy, nhã Nguyên huy động hơn 30 vạn quân vải 
nhiều danh tưởng; do Thoát Hoan làm Tiổng chỉ huy. Ngoài ra còn cú hàng: 
trầm chiến thuyền, một đoàn thujên lương chỉ hàng chục vạn thạch lương: 
do tưởng Trương Văn Hổ chỉ huy. Hốt Tất Liệt cũng căn dặn Thoát Hoan : 
"Không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường. 


CHÚ GIẢI. 
| Bỳ->} Quên Trấn iến công, chộn đônh, truy kí 
re 
=> Quản Nguyễn liên công, 

Ệ 'Khu căn sứ quân sự của quân Nguyên. 
'*®¿ Quân Nguyên rút chay. 


.Hình 32- Lược đồ diễn biển cuộc kháng chiến lấn thứ ba chống quần Nguyên (1287 - 1238), 


- Hãy nêu một số đẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược 
lệt lẩn thứ ba. 


Đạ 
Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, vua Trần khẩn trương chuẩn bị đánh giặc. 


Cuối tháng 12 - 1287, quân Nguyên ó ạt tiến vào nước ta. Cánh quán bộ do 
Thoát Hoan chỉ huy vượt biên giới đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang. 


Sau nhiều trận đánh chặn giặc ở các cửa ải vả vùng hiểm yếu, 
Trân Quốc Tuấn chủ trương rút quân khỏi Vạn Kiếp và một số nơi về vùng: 
sông Đuống, chặn giặc kõo vào Thăng; Long. 


Ngày đầu năm, cánh quản do Thoát Hoan trực tiếp chỉ huy kéo đến chiếm 
đồng Vạn Kiếp và ra sức xây dựng nơi đây thành căn cứ vững chắc để định 
đánh lâu đài với quân ta. 


Cùng lúc đó, đoàn thuyền chiến do tướng Ô Mã Nhi chỉ huy theo đường 
biển tiến vào nước ta, rồi ngược lên sóng Bạch Đằng kéo đến Vạn Kiếp hội quân 
với quân Thoát Hoan. 


9. Trận Vân Đổn tiêu diệt đoàn thuyển lương của Trương Văn Hổ 


Ô Mã Nhi được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, 
nhưng cho rằng quân ta không thể ngăn cản được đoàn thuyền lương này nền 
đã tiến về hội quân ở Vạn Kiếp. 


Trần Khánh Dư dự đoán khí đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi đi qua, có 
thể đánh được đoàn thuyền lương nên đã hố trí một trận mai phục. Dúng như 
dự đoán, mấy ngày sau, khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hể nàng nẻ, 
chậm chạp tiên qua Vân Đần, liền bị quân của Trần Khánh Dư từ nhiễu phía đổ ra 
đánh dữ dội. Phần lớn thuyên lương của địch bị đắm, số còn lại bị quân Trần 
chiếm. 


+.'Chỗ trông cị 
bắt được 


của quân Nguyên lã lương thảo khí gii, nay đã bị la 
-ae* nhiễu không kể xi, tà bình cũng rất nhiều"... 


(Đại Việt sử kí toàn thư) 
~- Em hãy tường thuật điễn biến trận Vân Đồn. 


_ 


3. Chiến thắng Bạch Đằng 


Cuối tháng 1 - 1288, Thoát Hoan chia quần làm ba đạo tiến vào chiếm đóng 
Thăng Long trống vắng vì nhân dân kinh thành đã thực hiện kế hoạch 
"vườn không nhà trống" của triểu đỉnh. 


Chiếm được Thăng Long, Thoát Hoan cho quân tiến đảnh các căn cử 
của quân Trần và sai Ô Mã Nhĩ đem quân đuổi bắt hai vua Trần, nhưng thất 
bại, Hắn điên cuồng cho quản lính tàn sắt dân chúng, đốt phá, cướp bóc và 
quật lăng mộ vua Trần Thăi Tông ở phủ Long Hưng (Thái Bình). 

Quân Nguyên không tiêu diệt được lực lượng kháng chiến của nhà 

Trân, trong khi đó nhiễu nơi xung yếu bị quân dân ta tấn công chiểm lại. Quân 

giặc ra sức cần quét, cướp lương thực nhưng đều bị nhân dân ta đuổi đánh, đẩy 

chúng vào thế bị động, cạn kiệt lương thực. Thoát Hoan đồng quân ở 

Thăng Long có nguy cơ bị cô lập, tĩnh thân quân lính hoang mang, tuyệt vọng. 

Trước tình thế nguy khốn, Thoát Hoan quyết định rút quân lên Vạn Kiếp và từ 

đây rút quân về nước theo hai đường thuỷ, bó. 


- Sau trận Vân Đổn, tỉnh thế của quân Nguyên như thể nào ? 


vẻ... 
. ...... 
Bãi cọ gi ãnh 
„+ Qungchrtll 


Hình 33 + Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 1289 


Nhận thấy thời cơ tiều điệt quân Nguyên, giải phóng đất nước đã tới, vua 
Trần và Trần Quốc Tuấn quyết định mở cuộc phản công và tiến hành việc bố 
trí trận mai phục ở söng Bạch Đằng. 


Bạch Dằng là một sông lớn do sông Dá Bạc, sông Giá và nhiễu sông: 
khác đổ vào. Dòng sông rộng khoảng 1 km (khi thuỷ triễu lên), chảy qua địa 
phận huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) và Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), rồi đổi 
ra biển. Trần Quốc Tuấn cho tìm hiểu con nước triểu lên xuống hằng ngày 
và cắm cọc trên sông, bổ trí các đạo quân mai phục. 


Đâu tháng 4 - 1288, đoàn thuyển do Ô Mã Nhi chỉ huy có kị binh hộ 
tống rút về theo đường thuỷ trên sông Bạch Đằng. Khi thuyền chiến của 
Ô Mã Nhi tiến gần đến trận địa bãi cọc, một số thuyền nhẹ của quân Trần ra 
khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy, quân giặc ra sức đuổi theo, lọt vào trận địa 
mai phục, đúng lúc nước triểu xuống nhanh. Từ hai bỡ, hàng nghìn chiến 
thuyền nhỏ của quân Trần đổ ra đánh, phá vữ đội hình quân giặc. Bị đánh bất 
ngờ và quyết liệt, quân giặc hoảng hốt, tranh nhau tháo chạy ra biển, thuyển. 
giặc xô vảo bãi cọc đang nhô lên, bị ùn tắc, vỡ, đắm. Giữa lúc đó, hàng loạt bè 
lửa xuôi nhanh theo nước triểu đang xuống, lao vào thuyền giặc. Những tên 
sống sốt nhảy lên bờ liền bị quân bộ nhà Trần chờ sẵn tiêu diệt. Toàn bộ cánh 
thuỷ binh giặc bị tiêu diệt, Ö Mã Nhi bị bất sống. 

- Dựa vảo lược đổ, em hãy trình bảy điên biến trận Bạch Đẳng 
tháng 4 - 1288. 


Cánh quân bộ, do Thoát Hoan chỉ huy, từ Vạn Kiếp theo hướng Lạng Sơn 
rút chạy về Quảng Tây (Trung Quốc). Trên đường tháo lui, chúng bị quân dân 
ta tập kích liên tiếp. Cuộc kháng chiến lẩn thứ ba chống quân Nguyên đã kết 
thúc thắng lợi vẻ vang, 

Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thẳng Bạch Đằng năm 1288. 


CÂU HỎI 
'1. Dựa vào lược đó, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lắn thứ ba 
chống quản Nguyên. 
2. Cách đánh giặc của nhẻ Trấn tong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gỉ giống 
và khá so với lần thứ hai? 


65 


IV - NGUYÊN NHÂN THẰNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH öỦ 
CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHÓNC QUÂN XÂM LUỌC 
MÔNG - NGUYÊN 


1. Nguuên nhân thắng lợi 


'Trong các cuộc kháng chiến, tất cả các tắng lớp nhân dân, các thành phần 
dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước. Giặc đến đâu, 
nhân dân theo lệnh triểu đình cất giấu lương thảo, của cải, thực hiện "vườn 
không nhà trống", tự vũ trang đánh giặc, hăng hái tổ chức các đội đân bình 
phối hợp chiến đấu với quân triều đình, lâm cho quân Nguyên lâm vào thể bị 
động, thiếu lương thực, phân tán lực lượng để đối phó và bị đánh bại 

- Em hãy nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời Trẩn 
đểu tham gia kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. 

Trong cả ba lần chống quản xâm lược Mông - Nguyên, nhã Trần đã chuẩn 
bị rất chủ đáo tiểm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. Nhà Trần rất quan 
tâm chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thân của nhân dân bằng 
nhiều biện pháp để tạo nên sự gắn bó đoàn kết giữa triều đình với nhân dân. 


Các vua Trần thường về các địa phương để tìm hiểu cuộc ống của nhân 
dân, Vua Trần thường nói với các quan trong triều : 'Trẫm muốn ra ngoài 
để được nghe tống nói của dân và xem lòng dân, biết tình trạng khó khăn. 
của đân".. 

Quý tộc, vương hầu nhà Trần chủ động giải quyết những bất hoà trong nội 
bộ vương triều, tạo nên hạt nhân của khối đoàn kết đân tộc mà Trần Quốc Tuấn 
là tiêu biểu. Ông là người yêu nước thiết tha, căm thù giặc cao độ, thương yêu 
nhân dân, quân lính hết lòng,. 


'Trằn Quốc Tuấn còn là nhà lí luận quân sự tài ba. Ông là tác giả của các bộ 
bình thư nổi tiếng : Bình thư yếu lược, Vạn Kiếp tông; bí truyền thư Ông còn là 
tác giả của Hịch tướng sĩ Với chức Quốc công tiết chế - Tổng chỉ huy quân đội, 
ông là người đã có công lao to lớn trong ba cuộc kháng chiến, đặc biệt là các 
cuộc kháng chiến lẳn thứ hai và thứ ba. 


- Em hãy trình bảy những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần 
kháng chiến chổng quân Mông - Nguyên. 


Thắng lợi của ha lẳn chống quân xám lược Mông - Nguyên gắn liên với 
tỉnh thần hi sinh, quyết cỉ 


đội nhà Trần. 


n quyết thẳng của toàn dân ta, mã nông cốt là quân 


Thắng lợi đó cũng không thể tách rồi chiến lược, chiến thuật đúng đẩn, 
sáng tạo của vương triểu Trân, đặc biệt là vua Trân Nhân Tông và các danh 
tướng : Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư... 

Cách đánh giặc đúng đắn đó là : thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu của kẻ thù, 
tránh chỗ mạnh và đánh vào chỗ yếu của giặc ; biết phát huy chỗ mạnh, lợi thế 
của đất nước, của quãn đội và nhân dân ta, buộc địch phải đánh theo cách đánh 
của ta đã được chuẩn bị trước ; buộc giặc từ thế mạnh chuyển dẳn sang yếu, từ 
chủ động thành bị động để tiêu diệt chúng 


9, Ú nghĩo lịch s 


Thắng lợi của ba lắn kháng 
chiến chống quân Mông - Nguyên 
đã đập tan tham vọng và ý chí xâm 
lược Đại Việt của đế chế Nguyên, 
bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh. 
thể và chủ quyển quốc gia của dân 
tộc, đánh bại một kể thù hùng mạnh 
và tần bạo nhất thế giới hãy giờ, 
trong bối cảnh nhiều nước đã bị 
đánh bại và nô dịch, so sánh lực 
lượng giữa ta và địch rất chênh lệch. 
Điều đó càng khẳng định sức mạnh 
của đân tộc Việt Nam, có ý nghĩa 
nâng cao lông tự hảo, tự cưỡng, 


chính đáng; cho dân tộc ta, củng cố 


niềm tin cho nhân dân. 

Thắng lợi đó đã góp phần xây 
đắp nên truyền thống quân sự Việt 
Nam, truyền thống chiến đấu của 
một nước nhỏ nhưng luôn phải 
chống lại những kẻ thù mạnh hơn. 
nhiều lần đến xâm lược. 


Hình 34- Tượng Trân lưng Đạo (Nam Định) 


s7 


"Thắng lợi đồ đã để lại bài học vô cùng quý giá, đồ lả củng cố khối đoân kết. 
toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến 
toản dân, dựa vào dân để đánh giặc. 

"Khoan thư sức dân, để làm kế sâu rễ bổn gốc, đỏ lä thượng sách 
giữ nước". 
(Đại Việt sử kí toän thư) 

Thắng lợi trong ba lẩn kháng chiến chống quân xâm lược Mông - 
Nguyên không những bảo vệ được độc lập của Tổ quốc mà còn góp phản 
ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các 
nước phương Nam, làm thất bại mưu đồ thôn tính miễn đất còn lại ở châu Á 
của Hốt Tất Liệt. 


CÂU HỎI 
4. Em hãy tỉnh bây những nguyên nhân thẳng lợi của ba lấn kháng chiến 
chống quân xâm lược Mông - Nguyên. 
2. Ý nghĩa lịch sử của ba lần khang chiến chống quân Mông - Nguyên. 


Bài 15 
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VẢ VĂN HOÁ THỜI TRẦN 


1 - 8ƒ DHÁT TDIỂN KINH TẾ 


1. Tình hình kinh tế su chiến tranh 


Sau chiến tranh, nhà Trần thực hiện nhiều chính sách khuyến khích sản. 
xuất, mở rộng diện tích trồng trạt. Nhỡ vậy, mặc dù bị chiến tranh tân phá 
nặng nế, nến nông nghiệp vẫn được phục hồi và nhanh chóng, phát triển. 
Công cuộc khai khẩn đất hoang, thành lập lảng, xã trong nhân đán được mở. 
rộng, đẻ điểu được củng cố, Các vương hầu, quý tộc nhà Trần vẫn tiếp tục 
chiêu tập đân nghèo khai hoang, lập điển trang. 


Thời Trần, ruộng đất công làng xã chiếm phần lớn điện tích ruộng đất trong. 
nước và là nguồn thu nhập chính của nhà nước. Các làng, xã chia ruộng cho 


68 


Hình 35- Thạp giắm hoa nâu (thể kỉ XIT- XIV) Eữnh 36- Gạch đất nung chạm khắc nổi 
(hế kỉ XI ~XIV) 


nông dân cày cấy và thu thuế, Ngoài ra, còn có ruộng đất của quy tộc, vương. 
hẳu (gọi là điển trang). Nhà Trần còn ban (hái ấịp cho quý tộc, vương hầu. 


Ruộng đất tư hữu của địa chủ thời Trần ngày cảng nhiều. 


- Em có nhận xết gì vể tỉnh hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt 
sau chiến tranh. 

'Thủ công nghiệp rất phát triển. Thủ công nghiệp do nhà nước trực tiếp 
quản lí được mở rộng, gồm có nhiều ngành nghề khác nhau như nghề làm đổ 
gốm tráng men, nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển.. 


Thủ công nghiệp trong nhân đãn rất phổ biến và phát triển, nổi bật là nghề 
lâm đồ gốm, rên sắt, nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc và xây. 
dựng, khai khoảng v.v... 

Một số thợ thủ công cùng nghề như làm đồ gốm, đệt vải lụa, nhuộm, làm 
giấy... tụ họp lại, lập thành làng nghề. Một số người tới Thăng Long lập ra các 
phường nghề. Các mặt hàng thủ công ngày cảng tốt, đẹp hơn do trình độ kĩ 
thuật được nâng cao, 


_ 


~ Tỉnh hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào ? 

Buôn bản tấp nập, chợ húa mọc lên ở nhiễu nơi, làm xuất hiện một số 
thương nhân, thường tập trung ở các đó thị, thương cảng, 

Thăng Long là trung tâm kinh tế khá sẩm uất của cả nước, có nhiều 
phường thủ công, nhiêu chợ lớn thu hút người buôn bán các nơi. 

Việc trao đổi, buôn bán với thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh qua 
cảng Vân Đồn. 


9. Tình hình xã hội sau chiến tranh 


Từ sau chiến tranh chống Mông - Nguyên, xã hội ngày càng phân hoá 
Tầng lớp vương hầu, quy tộc Trần ngày cảng có nhiều ruộng đất (điền trang, 
thái ấp). Đó là tẳng lớp có nhiều đặc quyền, đặc lợi, nắm giữ các chức vụ chủ 
yếu trong bộ máy chính quyền ở triêu đình và các địa phương. 

Tầng lớp thứ hai là địa chủ, là những người giàu có trong xã hôi, có 
nhiều ruộng đất tư cho nông dân cảy cấy để thu tô nhưng không thuộc tầng, 
lớp quý tộc 

Nông dân cày ruộng công của nhà nước ở các lãng xã là tắng lớp bị trị, 
đồng đảo nhất trong xã hội. Từ thế kỉ XIV, do nhiều năm bị mất mùa, đói kém, 
nông đân phải bán ruộng đất, bởi vậy tắng lớp nông dân tá điển lĩnh canh 
ruộng đất vả nộp tô cho địa chủ đông hơn trước. 

Tẳng lớp thợ thử công, thương nhân chiếm một tỉ lệ nhỏ trong cư dân, 
nhưng cũng ngày một đông hơn do sự phát triển của các nghề thủ công và việc 
buôn bán được đẩy mạnh. 

Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội là nông nð, nó tì. Họ bị lệ thuộc và bị 
quý tộc bóc lột nặng nể hơn nông dân tá điển. Nhiều quý tộc có tới hàng trăm 
nông nô, nô tì, Con cái của nô tì cũng là nô tì của chủ. Nô tì được đưa vào sản 
xuất thì chuyển thành nông nô. 

- Xã hội thời Trẫn có những tầng lớp nào ? 


CÂU HỎI 
11. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới ? 
2. Em hãy trnh bảy vải nét về tỉnh hình xã hội tới Trần 


II - ðIJ PHÁT TBIỂN YĂN HOÁ 


1. Đời sống văn hoó 

Ở thời Trần, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và 
có phần phát triển hơn như tục thờ tổ tiên, thở các anh hùng dân tộc, những. 
người có công với làng, nước v.v. 

Đạo Phật phát triển, tuy nhiên không bằng thời Lý. Trong nước có nhiều 
người đi tu, kể cả những người thuộc giai cấp thống trị. Chùa chiến mọc lên ở 
khắp nơi. 

Trần Nhân Tông về cuối đời đã tu ở núi Yên Tử (thị xã Uông Bí, 
Quảng Ninh) và trở thành vị tổ thứ nhất của thiền phải Trúc Lâm ở Đại Việt. 
Đầu thế kỉ XIV, nhà nho Lê Văn Hưu đã nhận xét : "Nhãn dân quá nửa làm. 
sư, trong nước chỗ nào cũng có chùa". 

Thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển do như câu xây dựng bộ máy nhà 
nước của giai cấp thống trị. Các nhà nho được bổ nhiệm giữ những chức vụ 
quan trọng trong bộ máy nhà nước. Địa vị của Nho giáo ngày càng được 
nâng cao. 

Nhiễu nhà nho dược triều đình trạng dụng như Trương Hán Siêu, 
Đoàn Nhữ Hải, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, đặc biệt là thây giáo Chu Văn An. 

Nhân dân ta ở thời Trần rất ưa thích các hình thức sinh hoạt văn hoá như. 
ca hát, nhảy múa, chèo tuống, múa rối, đấu vật, cướp câu, đua thuyến.. 
Bởi vậy các hoạt động văn hoá nói trên rất phổ biến và phát triển. 

Tập quán sống giản dị như đi chân đất, áo quần đơn giản rất phổ biến 
Nhưng bên trong sự giản dị đó là một dân tộc giàu tỉnh thần thượng vũ, yêu 
quê hương, đất nước thiết tha và trọng nhân nghĩa. 

~ Sinh hoạt văn hoá thời Trần được thể hiện như thể nảo ? 


8. Văn học 


Nền văn học chữ Hán chứa đựng sâu sắc lòng yêu nước, tự hão dân tộc, 
được phát triển mạnh ở thời Trần. Nền văn học chữ Nôm bước đầu phát triển, 
xuất hiện một số nhà thở Nôm nổi tiếng như Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, 
Hồ Quý Ly v.v. 


Bây giờ có nhiễu tắc gia nổi tiếng với những tác phẩm đặc sắc mà tiêu 
biểu là Trần Quốc Tuân với Hịch tướng sĩ, Trần Quang Khải với bài thơ Phỏ. 
giá về kinh, Trương Hán Siêu với Phú sông Bạch Dẳng. 


tì 


- Em cho biết vải nét về tình hình văn học thời Trần. Tại sao văn học 
thời Trần phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hảo dân tộc ? 


3. Giáo dục và khoe học - kĩ thu 


Thời Trần, Quốc tử giám mở rộng việc đảo tạo con em quý tộc, quan lại. 
Các lộ, phủ quanh kinh thành đều có trường công. Trong nhân đân, ở các 
làng xã có trường tư. Các ki thi được tổ chức ngày càng nhiều, Chu Văn An 
1ã một thầy giáo tiêu biểu thời Trần. 

Năm 1246, nhà Trần định lệ thi thái học sinh (tiến sị) 7 năm một lẫn thí. 
Năm 1247, quy định chọn tam khôi (trạng nguyên, bảng nhãn, thảm hoa) 
trong kỉ thí Đình, 


“Phép thì thời Trần 7 năm môt khoa, đặt ra tam khối, điều lẽ mỗi ngày. 
một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng, công danh do đó mà ra, 
nhân tài đẩy rẫy, so với triêu Lý thì thịnh hơn nhiễu" 


(Khoa mục chí trong Lịch triểu biển chương loại chị) 


- Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần. Em có 
nhận xét gỉ về tỉnh hình đó ? 

Cơ quan chuyên viết sử ra đời (Quốc sử viện) do Lê Văn Hưu đứng đầu. 
Năm 1272, ông biên soạn xong bộ Đại Việt sứ kí gồm 30 quyển. Đây là bộ chính 
sử đầu tiên có giá trị của nước ta, 

Về quân sự, tác phẩm nổi tiếng Hình thư yêu lược của Trần Hưng Đạo 
đánh dấu bước phát triển về lí luận quân sự của Dại Việt 

Trên lĩnh vực y học, người thấy thuốc nổi tiếng Tuệ Tĩmh đã nghiên cứu 
cây thuốc nam, tổng kết việc chữa bệnh bằng thuốc nam trong nhân dân. 
Một số nhã thiên văn học như Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán cũng có những đóng, 
ốp đáng kể. Cuổi thế kÌ XIV, Hồ Nguyên Trừng và các thợ thủ công giỏi đã chế 
tạo được súng; thần cơ và đóng các loại thuyễn lồn, có hiệu quả cao trong chiến đấu 

- Hãy trình bày vài nét về khoa học - kĩ thuật thời Trần. Em có nhận xét 
gỉ về tỉnh hình đó ? 


4. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc 


Nhiễu công trình kiến trúc mới, có giá trị ra đời như tháp Phổ Minh 
(Nam Định), thành Tây Đồ (Thanh Hoa)... Một số công trình được tu sửa lại có 
quy mô hơn như cung điện và Hoãng thành ở Thăng Long, cung Thái thượng 
hoàng ở Tức Mặc (Nam Định), tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc) 


” 


Chủa Phổ Minh (Nam Dịnh) có nhà thuỷ tạ để lễ hột, có đỉnh đồng nặng: 
ơn 1000 cân, ngoài chùa dựng toà tháp 14 tằng, cao hơn 20m. 

Thành Tây Đô có tường cao gần 6m, được xây bằng những khối đá 
lần. Thành có ba cổng chính, được xây theo kiểu vòm cuốn „ xung quanh 
có hảo sâu, cống ngầm thông trong ngoài. Phía trong thành là cung điện 
và dính thự các quan. 


Ở các lăng mộ vua và quý tộc Trản có nhiều tượng hổ, sư tử, trâu, chó và 
các quan hầu bằng đá. Hình rồng khắc trên đá trau chuốt, có sừng uy nghiêm. 

- Hãy giới thiệu những nét độc đảo của nghệ thuật kiến trúc vả điêu khắc 
thời Trần. 


Hình 37 Tháp Phổ Minh (Nam Định) Hình 3 Hình đầu rồng men lục 
(hế kỉ XIV - XV) 


CÂU HỎI 
11. Em có nhận xét gị về tình hính vẫn hoả, giáo dục, khoa học, nghệ thu thời Trần ? 
2. Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trấn phát tiển ? 


Bài 16 
SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẤN CUỐI THẾ KỈ XIV 


1 - TÍNH HÌNH KIN TẾ - XÃ HỘI 


1, Tình hình kinh tế. 


Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông. 
nghiệp, không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi... nên 
nhiều năm bị mất mùa, đói kém. Nhiều nông dân phải bán ruộng đất, vợ, con 
cho các quý tộc, địa chủ giàu có và biển thành n6 tì, bị bóc lột nặng nể 

Váo nửa sau thế kỉ XIV, có 9 lần vỡ đề, lụt lớn. Nhiều năm vữa bị hạn. 
vữa bị lụt, có hơn T0 nạn đổi lớn. 


Nguyễn Phi Khanh. đỗ Thái học sinh thời Trân, đã mô tả tình cảnh dân 
chúng bấy giở như sau : 
Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy 
Đồng quê than văn trồng vào đâu 2 
+: Lưới chải quan lại côn vỡ vết 
Máu thịt nhân dân cạn nửa rồi... 

'Vương hẳu, quý tộc, nhà chùa, địa chủ nắm trong tay rất nhiều ruộng đất. 
Ruộng đất công ở các làng xã bị xâm lấn, khẩu phần ruộng đất của nõng dân 
bị thu hẹp, đời sống ngày cảng bấp bênh, cực khổ, Thế nhưng triểu đình vẫn 
bắt dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan tiền thuế đỉnh 


- Tỉnh hình kinh tế nước ta ö nữa cuối thể kỉ XIV như thế nào ? T; 
có tình trạng đó ? 


sao 


8. Tình hình xã hội 


Mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, vua, quan, quý tộc 
nhà Trần vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi sa đoạ. 


"Vua buông tuổng ân chơi vô đố... nghiên rượu, mẽ đàn hát, xa xỉ làm 
cung điện nguy nga... lăng phí tiền của, hoang dâm chơi bởi : mõn gỉ 
Dự Tông cũng mắc f Cơ nghiệp nhà Trân sao khỏi suy được ?" 

(Khâm định Việt sử thông giám cương mục) 


” 


Quan lại, vương hầu quý tộc nhân đó thả sức ăn chơi xa hoa, bắt quần, dần 
xây dinh thự, chùa chiến liên miên. Trong triều, nhiều kẻ tham lam, nịnh thân 
lầm rối loạn kỉ cương phép nước, triểu chính bị lăng loạn. 

Tư nghiệp(1) Quốc tử giám lä Chu Văn An đã dâng sở lên vua đôi chém. 
7 tên nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông đã xin "treo mũ" từ quan. 


Nhà Trần càng suy sụp hơn từ sau khi Trần Dụ Tông chết (1369) và 
Dương Nhật Lễ lên nắm quyền (1369 - 1370). 


Trân Dụ Tông không có con trai, Nhật Lẻ lã con nuôi của một đại vườing 
nhà Trần được Hoàng thái hậu đưa lên ngôi. Nhật Lễ vốn là con một kép hát 
ho Dương, nên khi làm vua dã rấp tâm xoá bồ họ Trần thay bằng họ Dương, 
bằng cách tầm giết các quý tộc lớp trên của nhà Trần. Một số quý tộc Trần 
mưu giết Nhật Lễ không thành nên T8 quan lại quý tộc, kể cả tưổng quốc 
nhà Trần, dã bị Nhật Lễ sát hại. Hằng ngày, Nhật Lễ chỉ vui chơi 
hoang dâm và rượu chò. 


Nhã Trần côn bất lực trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Cham-pa. 
và yêu sách ngang ngược của nhà Minh, đời sống nhân dân cảng khổ cực. 

- Em có nhận xét gÌ về cuộc sống của vua quan nhà Trấn nửa cuối 
thế kỉ XIV ? 


Bị áp bức bóc lột tàn tệ, nông dân, nó tỉ mâu thuẫn ngày càng sâu sắc với 
¡. Bồi vậy, họ đã vùng dậy đấu tranh mạnh mẽ, 


giai cấp thống, 
Từ giữa thế kỉ XIV, nông đân, nó tì đã nổi đây khởi nghĩa. 
Cuộc khổi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương, 


Đầu năm 1344, Ngô Bệ hô hào nông dân ở Yên Phụ (Hải Dương) đứng lên 
khỏi nghĩa. Bị quản đội triều đình đản áp, khởi nghĩa thất bại. Đến năm 1358, 
Ngõ Bệ lại nổi dậy ở Hải Dương, đến đầu năm 1360 thì bị giết. 


Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Ky ở Thanh Hoá 


Năm 1379, Nguyễn Thanh tụ tập nông dân khởi nghĩa, tự xưng, là Linh đức vương, 
hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hoá). Nguyễn Ky cũng xưng vương, hoạt 
động ở Nông Cống. Cùng năm 1379, Nguyễn Bổ nổi dây ở Bắc Giang. 


(1) Chức quan thứ hai trong Quốc tử giám. 


La SỀN 
HejSốnjsNumr 


Hình 39 Le đồ khôi nghĩa nông đân nữa cuối thểki XIV 


Cuộc khổi nghĩa của Phạm Sư Ôn ở Quốc Oai - Hà Nội 

Đầu năm 1390, nhà sư Phạm Sư Ôn hô hảo nông dân nổi dậy ở Quốc Oai. 
Nghĩa quân hoạt động ở vùng Sơn Tây, lực lượng hung hậu, đã kéo quân vẻ 
đánh chiếm kinh thành Thăng Long trong ba ngày. Vua Trần phải bỏ thành chạy 
lên Bắc Giang, Sau đó, cuộc khỏi nghĩa bị triều đình đàn áp. 

Cuộc khổi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái ở Sơn Tây 

Năm 1399, Nguyễn Nhữ Cái nổi dậy khởi nghĩa, hoạt động ở vùng 
Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Đến năm 1400, cuộc khỏi nghĩa bị đân áp. 


~ Em hãy nêu tên, thời gian, địa bản hoại động của các cuộc khỏi nghĩa 
đ nữa cuối thể kỉ XIV, 


76 


CÂU HỎI 
.1. Em hãy trinh bây tôm tắt tinh hỉnh kinh tế - xã hội nước ta ở nửa sau thế kỉ XIV. 
2. Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nữa cuối thế kỉ XIV 2 
3. Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô t ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên 
điều gì ? Tại sao ? 


II - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LÝ 


1. Nhà Hổ thành lập (1400) 


Vào cuối thế kỉ XIV, các cuộc đấu tranh của nông đân đã làm cho nhà Trần. 
suy yếu, làng xã tiêu điều, dân đình giảm sút. Nhà Trần không còn đủ sức giữ. 
vai trỏ của mình, nên sự sụp đổ là khó tránh khỏi. Giữa lúc đó, xuất hiện một 
nhân vật mới là Hỗ Quý Ly. 

Hồ Quy Ly là cháu bốn đời của Hồ Liêm (Hồ Liêm từ quê Nghệ An ra 
Thanh Hoá, được một viên quan đại thần họ Lê nhận làm con nuôi). Ông là 
người có tài năng, lại có hai người cô là phi tần của vua Trân Minh Tông vả 
sinh hạ được ba vị vua cho nhà Trân, nhờ đồ ông rất được vua Trần trọng: 
dụng. Hồ Quý Ly đã nắm giữ được chúc vụ cao nhất trong triều đình. Sau 
vụ một số quý tộc nhà Trần mưu giết Hồ Quý Ly không thành (1399), năm. 
1400, ông phế truất vua Trần và lên lầm vua, đẩi quốc hiệu là Đại Ngu - nhà 
Hồ dược thành lập. 


~ Nhà Hổ được thánh lập trong hoản cảnh nảo ? 


9. Những biện phóp cỏi cách của Hổ Quý Lụa) 

Ngay từ khi còn là một đại thần, đặc biệt sau khi lên ngôi vua, Hồ Quý Ly 
đã thực hiện những cải cách trên nhiều linh vực. 

~ Về chính trị, ông cải tổ hằng ngũ võ quan, thay thế dẫn các võ quan cao. 
cấp do quý tộc tôn thất nhà Trân nắm giữ bằng những người không phải 
họ Trần nhưng có tài năng và thân cận với mình. 


(1) Các cải cách được trình bảy theo từng lĩnh vực để dễ theo đõi, bao gồm những cải cách 
của Hồ Quý Ly cả thời gian trước và sau khi nhà Hồ được thành lập. 


Hồ Quý Ly cho đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ 
thể, rõ rằng cách làm việc của bộ máy chỉnh quyền các cấp. 


Năm 139, Hỗ Quý Ly đổi trần Thanh Hoá làm trấn Thanh Dô, trấn 
Quốc Oai lầm trẫn Quảng Oai, Lạng Sơn phủ lâm Lạng Sơn tấn v.v... vả 
quy định "Lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện. Phầm những việc hộ 
tịch, tiền thóc, kiện tungr dễu gộp làm một sổ của lọ, đến cuối năm bảo lên 
sảnh để kiểm xét. Cho dời kinh đô vào .An Tôn (thành Tây Đô - thành nhã 
Hồ, Thanh Hoá)", 


(Khâm định Việt sử thông giám cương mục} 


Hồ Quý Ly đặt lệ cử các quan ở triều đĩnh về các lộ thăm hỏi đời sống nhân 
dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại để thăng hay giáng chức. 


- Về kinh tế tải chính, Hỗ Quý Ly cho phát hành tiển giấy thay thế. 
tiến đồng, ban hãnh chính sách hạn điếnf), quy định lại biểu thuế đỉnh, 
thuế ruộng, 


Năm 1396, Hồ Quỷ Ly cho ban hành tiền giấy, gọi là 'ehông bảo hội sao" 
gồm 7 loại : 10 đồng, 30 đồng, 1 tiên, 2 tiến, 3 tiễn, 5 tin, 1 quan; cẩm dùng 
tiền bằng đồng [ai có tiền bằng đồng phải đem đổi cho nhà nưc lấy tiền giấy) 
Năm 1397, ban hành chính sách "hạn điền", quy định Đại vương và Trưởng: 
công chúa không bị hạn chế số ruộng đất tư, số côn lại không được sở hữu 
quá 10 mẫu, số ruộng thừa phải sung công. Năm 1403, nhà Hồ định lại biểu. 
thuế dinh, chỉ đánh vào người cö rưộng ; người không; có ruộng; trẻ cơn mổ. 
côi, đàn bà goá không phải nập. Thuế ruộng đánh theo phép luỹ tiền, có 
nhiều ruộng đồng nhiều, không có ruộng không phải đồng, 


~ Vẻ xã hội, LIồ Quý Ly ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của 
các vương hầu, quý tộc, quan lại 
Năm 1401, nhà Hồ quy định chiều theo phẩm cắp, các quan lại quý 
chỉ được nuôi một số gia nô nhất định. Số thừa ra sung công. Mỗi gia nó 
thừa ra được nhà nước đền bù 5 quan tiền. 


~ Nhả Hổ thực hiện chính sách hạn điển, hạn nô để lảm gi ? 


Những năm có nạn đói, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, 
bắt nhà giầu thửa thóc phải bản cho dân đói vả tổ chức nơi chưa bệnh cho dân. 


(1) 1iạn điền :chính sóch han chế số lượng ruông đất của chủ đất theo quy định của nhà nước 
phong kiến. 


7® 


- Về văn hoá, giáo đục, Hỗ Quý Ly bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải 
hoàn tục, cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy chủ vua Trần và phi tắn, 
cung nữ. Ông cũng sửa đổi cả chế độ thi cử, học tập. 

Năm 1397, Hồ Quy Ly để nghị đặt chức học quan ở các lộ và cấp ruộng: 
công cho các địa phương để sử dụng vào việc học. 


Hình 40- Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hoä), 


~ Về quân sự, để để phòng giặc ngoại xâm, Hồ Quý Ly đã thực hiện một số 
biện pháp nhằm Lăng cường củng cố quân sự và quốc phòng, 

Hồ Quy Ly cho làm lại số định để tăng quân sỐ; tích cực sẳn xuất vũ khí, 
chế tạo ra một loại súng môi là súng thẵn cơ và làm ra một loại thuyền chiến 
mới gọi là lâu thuyền. Nhãng nơi hiểm yến đâu có bố trí phòng thủ. Cho xây: 
dựng một số thành kiên cố như thành Tây Đô ở Vĩnh Lộc ~ Thanh Hoá (còn 
gọi là thành nhà Hồ), thành Đa Bang (Ba Vì - Hà Nội) 


~ Em cũ nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của IIổ Quý Ly ? 


79 


3. Ứ nghĩo, tác dụng củo cải cách Hổ Quý Lụ 


Trước tình trang suy sụp của nhà Trần và cuộc khủng hoảng xã hội cuối thế 
kỉ XIV, Hồ Quý Ly đã thực hiện cuộc cải cách khá toàn điện để đưa nước ta 
thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông lä một nhà cải cách 
có tài và là người yêu nước thiết tha. 

Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần han chế tệ tập trung 
ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quỷ tộc tôn 
thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của 
nhà nước quản chủ trung ương tập quyền. Cải cách văn hoá, giáo dục có nhiều 
tiến bộ. 

Tuy nhiên, một số chính sách chưa triệt để (gia nô, nô tì chưa được giải 
phông thân phận), chưa phù hợp với tỉnh hình thực tế. Chính sách cải cách 
cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo 
nhân dân. 


CÂU HỎI 
1.Em hãy tỉnh bây tôm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. 
2..Hãy nêu những mặt iến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quỷ Ly. 
3. Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly 7 


Bài 17 
ÔN TẬP CHƯƠNG II VẢ CHƯƠNG III 


Chúng ta vừa học xong một giai đoạn lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc 
từ thời Lý đến thời Trần, Hỗ (109 - 1407). 


Hãy điểm lại những nội dung chính qua các cầu hỏi sau : 


1. Thời Lý - Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược 
nào ? (Thời gian ? Lực lượng quân xâm lược ?) 


2. Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông - 
Nguyên thời Trân : 


~ Thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi cuộc kháng chiến. 

~ Đường lối chống giặc trong mỗi cuộc kháng chiến. 

- Những gương tiêu biểu về lòng yêu nước, bất khuất trong mỗi cuộc 
kháng chiến. 

~ Một vị 
của dân lộc. 


lụ vẻ tỉnh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến 


~ Nguyên nhân thẳng lợi và ý nghĩa lịch sử của những cuộc kháng chiến 
thời Lý - Trần. 

Bài tập ở nhà 

1, Nước Đại Việt thời Lý - Trần đã đạt được những thành tựu nổi bật gì ? 

~ VỀ kinh tế; 

~ Về văn hoá ; 

~ Về giáo dục ; 

~ Về khoa học, nghệ thuật. 


2. Lập bằng thống kê những sự kiện lớn đáng ghỉ nhớ trong lịch sử nước ta 


thời Lý - Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niền đại và sự kiện) 


81 


Chương IV 
ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 
(THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVD 


Bài 18 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRẢO 
KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV 


1. Cuộc xâm lược của quên Minh và sự thất bại của nhà Hổ 


Tháng 11 - 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trắn, nhà Minh đã huy động, 
một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng, 
Trương Phụ cẩm đầu, chia làm hai cánh tràn vào biên giới nước ta. 


- Cö phải quân Mính kẽo vảo xâm lược nước ta lả do nhà Hổ cướp ngôi 
nhà Trần không ? Vỉ sao ? 


Quân Minh lần lượt đánh bai quân nhà Hồ ở một số địa điểm thuộc 
Lạng Sơn. Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị (sông Hồng), lấy 
thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nôi) làm trung tâm phòng ngự. Ngày 22 - 1 - 1407, 
sau khi đánh bại quân nhà Hồ ở Đa Bang, quân Minh đánh chiếm Đông Đô 
(Thăng Long). Quân nhà Hồ phải lui về cố thủ ở thành Tây Đó. Tháng 4 - 1407, 
quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào 
cuối tháng 6 - 1407, 


Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hổ bị thất bại nhanh chóng ? 


9. Chính sách coi trị của nhà Minh 


Sau thất bại của nhà Hỏ, nhã Minh thiết lập chính quyển thống trị trên 
khắp nước ta. Chúng xoá bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ ; sáp 
nhập nước ta vào Trung Quốc ; thi hãnh chính sách đồng hoá và bóc lột nhân 
dân ta tàn bạo. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nễ, bắt phụ nữ, trẻ em 
đưa về Trung Quốc bán làm nô tì, cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quản 
của mình, thiêu huỷ phần lớn sách quý của nước ta và mang về Trung Quốc 
nhiều sách có giá trị, 

*Trương Phụ đã đến đâu là giết hại, hoặc chất thây thành nải, 
ruột quấn vào cây, rắn thịt người lấy mỡ, hoặc nướng đốt làm trà chơi, 


thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh. Ở Kinh lộ 
và các nơi dân còn sót thì bị bắt hết lảm nó tì và bị chuyển bán mà tan tác 
bốn phương cả". 

(Đại Việt sử kí toàn thư) 


“Độc ác thay, trúc Nam Sin không ghỉ hết tội, 
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi". 


(Bình Ngô đại cáo) 
~ Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân la. 


3. Những cuộc khởi aghĩa của quú tộc nhà Trần 
Ngay sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại, nhân đân ta ở nhiều nơi 
dã nổi dây khởi nghĩa. 
Ở Bổ Sơn (Hải Phòng) có khỏi nghĩa Phạm Ngọc ; ở Quảng Ninh 
có khỏi nghĩa Lê Ngã ; ở Đông Triểu có khổi nghĩa Phạm Chấn, 
Trắn Nguyệt Hỗ ; ở Bắc Giang có khỏi nghĩa Phạm Tất Đại ; ở Phú Thọ 
có khởi nghĩa của Trần Nguyên Thôi ; ở Thấi Nguyên có khởi nghĩa 
của Trân Nguyên Khang 
Trong các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh đó hộ lúc bấy giờ, có hai cuộc 
khỏi nghĩa tiêu biểu : 


Cuộc khỏi nghĩa Trấn Ngôi (1407 - 1409) 


Tháng 10 - 1407, một người yêu nước là Trần Triệu Cơ đưa con của vua 
Trần là Trân Ngồi lên làm mình chủ. Õ Yên Mô (Ninh Bình), Trân Ngôi tự xưng 
là Giản Định hoảng đế. 

Đầu năm 1408, Trắn Ngõi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất ở Hoá Châu. 
(Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Cảnh Chân - trước làm quan ở Thăng Hoa (Quảng 
Nam) hưởng ứng. Tháng 13 - 1408, nghĩa quần đánh tan 4 vạn quân Mình ở bến 
Bộ Cô (Nam Định). Từ đó, thanh thế nghĩa quân vang đậy, nhiễu người từ các 
nơi kếo về theo nghĩa quân. 

Sau chiến thắng B6 Có, Trần Ngỗi nghe lời giêm pha đã giết hai tướng 
Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, cuộc khởi nghữa tan rã dần. 


~ Hãy lường thuật diễn biển cuộc khỏi nghĩa Trần Ngỗi 


& 


Cuộc khổi nghĩa Trẩn Quỹ Khoảng (1409 - 1414) 

Sau khi Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân bị Trần Ngỗi giết chết, con trai của 
hai ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vàn 
Nghệ An, đưa Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang đố và 
phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng ở các vùng từ 
Thanh Hoá vào đến Hoá Châu. 

Giữa năm 1411, quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào 
Thanh Hoá, nghĩa quân rút vào Thuận Hoá. 

Tháng 8 - 1413, quân Minh đánh vào Thuận Hoá, nghĩa quân tan rã dân. 
Trắn Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị lần lượt bị bắt. Cuộc khởi 
nghĩa thất bại. 


- Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khỏi nghĩa Trần Quỷ Khoảng. 


CÂU HỎI 


11. Dưỡng lối của nha Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 
và của nhà Hồ trong Kháng chiến chống quản Minh có gì khác nhau ? 


2. Hãy trình bảy nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các 
cuộc khởi nghĩa (rước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh. 


Bài 19 
CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) 


1 THÔI KÌ Ô MIỀN TÂY THANH HOÁ 
(1H8 - 1423) 


1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa 


Lê Lợi (1385 - 1433) là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn 
(Thanh Hoá). Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, ông đã đốc hết tài sản 
để chiêu tập nghĩa sĩ, bí mát liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng và 
chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa. Lam Sơn nằm bên tả ngạn 


8 


sông Chu, nổi liền giữa đồng bằng với miễn núi và có địa thế hiểm trở. Đây 
cũng là nơi giao tiếp của các dân tộc Việt, Mường, Thái. 
Ông thưởng nói với mọi người : "Bậc trượng phu sinh ở đời phải cứu. 
nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm hàng nghìn thuở, chứ đâu lại xun xoe. 
đi phục dịch kể khác" 


(Khâm định Việt sử thông giám cương mục) 


Nghe tin Lê Lợi đang chuẩn bị khởi nghĩa ở Lam Sơn, nhiều người 
yêu nước từ các địa phương đã tìm vẻ hội tụ ngày càng đông, trong đó có 
Nguyễn Trãi. 

Nguyễn Trãi (13SU- 1142) là con Nguyễn Phi Khanh. Cả hai cha con đều 
đỗ đại khoa và lâm quan thời Hồ. Ông học rộng, tài cao, có lòng yêu nước 
thương dân hết mực. Quân Minh tìm đủ mọi cách để dụ đỗ ông nhưng đều. 
thất bại. Từ thành Dông Quan, ông bí mặt trấn vào Lam San theo Tê Lợi 
khỏi nghĩa và dâng bản Bình Ngô sách (Kế sách đánh quản Ngô). 


Đầu năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã 
tổ chức hội thể ở Lũng Nhai (Thanh Hoá) và đọc bãi văn thể : 
*Tôi là phụ đạo Lê Lợi cùng Lê Lai... Nguyễn Trãi, Đình Liệt, 
Lưu Nhân Chú. 19 người tuy họ hàng quê quán khác nhau, nhưng kết 
nghĩa thân nhau như một tổ liễn cảnh. Phận vinh hiển có khác nhau mang; 


có tình như cùng chung một họ... chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước, 
lâm cho xóm làng được ăn ở yên lành. Thể sống chết cùng nhau, không. 
đấm quên lời thể son sắt... Kinh xin có lời thể", 


(Lam Sơn thực lục) 


- Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn ? 


Ngày 2 tháng 1 năm Mậu Tuất (7 - 2 - 1418), Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở 
Lam Sơn và tự xưng là Bình Định Vương. 


9. Những năm đều hoạt động của nghĩa quên Lam Sơn 
Những ngày đầu khỏi nghĩa, lực lượng còn yếu, nghĩa quân Lam Sơn 
đã gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan. Quân Minh nhiều lẫn tấn công, 


bao vậy căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân ba lẫn phải rút lên núi Chí Linh 
(Lang Chánh, Thanh Ho) và phải liên tiếp chống lại sự vây quét của quân giặc. 


_ 


Trong gian khổ đã có rất nhiều tấm gương chiến đấu hi sinh đũng cẩm, tiêu 
biểu là Lê Lai. 


Giữa năm 1418, quản Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ 
Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi. Trước tình hình nguy cấp đó, Lê Lai đã cải 
trang làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc 
Lê Lai cùng toán quân cảm tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng răng đã giết được 
Lê Lợi nên rút quân. 

Lê Lai người dân tộc Mường, quê ở Dựng Tá (Ngọc Lặc - Thanh Hoá). 
Gia đình ông có 5 người tham gia nghĩa quân [am Sơn thì 4 người đã hỉ 
sinh trong chiến đấu. 


Cuối năm 1421, quân Minh huy động hơn 10 vạn lính mở cuộc vây quét lớn. 
vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đã) 
nghĩa quán đã trải qua muôn vàn khó khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói, 
rét, Lê Lợi phải cho giết cả voi, ngựa (kể cả con ngựa của ông) để nuôi quân. 


“Khi Linh Sơnf lương hết mấy tuần, 
Khi Khôi Huyện” quân không một đội". 
(Bình Ngô đại cáo) 


Mùa hè năm 1423, Lê Lợi để nghị tạm hoà và được quân Minh chấp thuận. 
Tháng 5 - 1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn. 

~ Tại sao Lê Lợi để nghị tạm hoä với quân Minh ? 

Cuối năm 1424, do bị thất bại trong âm mưu mua chuộc Lê Lợi, quân Minh 
trở mặt, tấn công nghĩa quân. 


Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới, 


CÂU HỎI 
'1. Em hãy trình bảy tôm tất diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 
141B - 1473 
2..Em cò nhận xétgi về tịnh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn rong những năm 
1418 - 14232 
3. Tại seo lực lượng quân Minh rất mạnh nhưng không tiêu diệt được nghĩa quân 
mẻ phải chấp nhận đề nghị lạm hoa của Lê Lợi ? 


(1) Lĩnh Son : núi Chí Linh, thuộc huyện Lang Chánh (Thanh Hoá), 
(3) Khôi Huyện : còn gọi lã Khôi Sách, thuộc miễn Tây của Ninh Bình, 


1I - CIẢI DHÒNG NGHỆ ÁN, TÂN BÌNH, THUẬN HOÁ 
VÀ TIẾN QUÂN DA BẮC (1424 - 1426) 


1. Giải phóng Nghệ n (năm 1424) 


Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, Nguyên Chích để nghị 
tạm rời núi rừng Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An là nơi đất rộng, người 
đông và cũng rất hiểm yếu, để dựa vào đó quay ra đánh lấy Đông Đô, 
Nguyễn Chích là một nông dân nghèo đ Thanh Hoá, đã từng lãnh 
đạo cuộc khỏi nghĩa chống quần Minh ở nam Thanh Hoá và hoạt động ở 
vùng bắc Nghệ An. Năm 1420, Nguyễn Chích đem quân gia nhập nghĩa 
quân Lam Sơn. 

Kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của Nguyễn Chích được Lê Lợi chấp, 
nhân. Nghĩa quân theo đường núi tiến vào miền Tây Nghệ Án. Ngày 12 - 10 - 1424, 
nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng (Thọ Xuân - Thanh Hoá) và thắng lợi 
giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lần ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu 
hàng sau hai tháng vây hãm. 

Trên đà thắng đó, nghĩa quãn tiến đánh quân giặc ở Khả Lưu (tả ngạn sông, 
Lam thuộc Anh Sơn, Nghệ An). Bằng kế nghỉ binh, nghĩa quân đánh bại quân 
Trần Trí ở Khả Lưu, Bồ Ải. Dược nhân dân ủng hộ, chỉ trong một thời gian 
ngắn, phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ 
Lê Lợi siết chặt vòng vây thành Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu rồi thừa thắng 
tiến quân ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ 
trong vòng không đầy một tháng. 


- Em có nhận xét gi về kế hoạch của Nguyễn Chích ? 


9. Giải phóng Tên Bình, Thuộn Hoó (năm 1425) 


Tháng 8-1425, các tướng; Trân Nguyên Hãn, Lê Ngân... đượ 
một lực lượng mạnh từ Nghệ An tiến vào Tân Bình (Quảng Bình, Bắc Quảng Trị) 
và Thuận Hoá (Thừa Thiên Hu@). Nghĩa quân nhanh chóng đập tan sức kháng 
cự của quân giặc, giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá. 


Như vậy, trong vòng 10 tháng (từ tháng 10 - 1424 đến tháng 8 - 1425), nghĩa 
quân Lam Sơn đã giải phông được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hoá vào đến 
đềo Hải Văn. Quân Minh chỉ còn giữ được mấy thành luỹ bị cô lập và bị nghĩa 
quân vây hãm. 


- Em hãy trình bảy tóm tắt các chiến thẳng cửa nghĩa quân Lam Sơn 
tử cuối năm 1424 đến cuối năm 1425. 


3, Tiến quên ra Bốc, mở rộng phọm vi hoạt động (cuổi năm 1486) 


Tháng 9 - 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc. 
Nghĩa quân chia lâm ba đạo. 


Đạo thứ nhất tiến quân ra giải phóng miễn Tây Bắc, ngăn chặn viện 
binh giặc từ Văn Nam san. Dạo thử hai có nhiễm vụ giải phóng vùng hạ 
ưu sông Nhị và chặn đường rủt quân của giặc từ Nghệ An về Đông Quan, 
ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang. Đạo thứ ba tiến thẳng ra 
Đông Quan 


CHÚ GIẢI 
“Đông Quan: tán đổ đương mời 
“Thái Bình: Tên đỡ ngôy nơy 
ID tonggede 
BỊ têmiyeadengpoosoy 
Đuởng fiến công của nghĩø quên 


“Hình 41- Lược đố đường tiên quân ro Bắc của nghĩa quân Lam Sơn. 


8 


Nhiệm vụ của cả ba đạo quân là tiến sâu vào vùng chiếm đồng của địch, 
cùng với nhân dân nổi dậy bao vây đồn địch, giải phóng đất đai, thành lập 
chính quyền mới, chặn đường tiếp viên của quân Minh từ Trung Quốc sang. 

- Dựa vảo lược đổ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. 
Nhận xét về kế hoạch đó. 

Nghĩa quân tiến đến đầu cũng được nhân đân nhiệt tình ủng hộ về mọi mặt. 

Nhiều tấm gương yêu nước xuất hiện như bả Lương Thị Minh Nguyệt 
ở làng Chuế Câu (Ý Yên - Nam Định) bản rượu, thịt ở thành Cổ Lộng, lửa 
cho giặc ăn uống no say; rồi bí mật quẳng xuống kênh chảy ra sông Dáy ; 
hoặc cô gái người làng Dào Dặng (Hưng Yên) xinh đẹp, hát hay thường. 
được mời đến hát mua vui cho giặc. Đêm đến, sau những buổi ca hát 
tùng, nhiễu kể chui vào bao vải ngủ để trắnh muỗi. Có cùng trai làng bí 
mật khiêng quảng xuống sông: 

Được sự ủng hộ tích cực của nhán dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận. 
lớn, quân Minh lãm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ 
Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công, 


CÂU HỎI 
1. Em hãy hình bày tóm tắt diễn biển cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừ cuối năm 1424 
đến cuỗi năm 1428 
2, Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân rong cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1428. 


II - KHÔI NGHĨA LAM &ƠN TOÀN THẮNG (CUỔI NĂM 1⁄06 - CUỐI NĂM 127) 


1. Trận Tết Động - Chúc Động (cuối năm 1426) 


Tháng 10 - 1426, 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào 
Đông Quan, nâng số lượng quân Minh ở đây lên tới 10 vạn. 


Để giảnh lại thế chủ động, Vương Thông quyết định mở cuộc phản công, 
lớn, đánh vào chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mi, Hà Nội). 


_ 


# ĐạÌYe 
CHỦ GIẢI 
-⁄ TE] ben sac 
ÂN Seename 
Tỳ Geuseeedion| 
II Y7. 5H 


—— “(| 
lExg Qiớt 5ơnrế day 


cY 5 
"Quảng Bị 
Tình 42- Lược đố trận Tốt Dộ 


› Chúc Động 


Sáng 7 - 11 - 1426, Vương Thông cho xuất quân tiến về hướng Cao Bộ, 

Nắm được ý đồ và hướng tiến quần của Vương Thông, nghĩa quần đã đặt 
phục bình ở Tốt Động và Chúc Động, Khi quân Minh lạt vào trận địa, nghĩa 
quân nhất tế xông thẳng vào quân giặc, đánh tan tác đội hình của chúng, dồn 
quân giặc xuống cánh đồng lây lội để tiêu diệt. Kết quả, trên 5 vạn quân giặc 
tử thương, bắt sống trên 1 vạn ; Vương Thông bị thương tháo chạy về Đông Quan ; 
Thượng thư bộ binh Trần Hiệp cùng các tướng giặc Lý Lượng, Lý Đằng bị giết 
tại trận. 

“Ninh Kiêu() máu chảy thành sông, lanh trôi vạn dặm, 
Tốt Dộng?) thây chất đầy nội, nhơ để ngản năm. " 
(Bình Ngõ đại cáo) 

- Em hãy trình bảy diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động (qua lược đồ). 

Sau chiến thắng Tốt Đông - Chúc Động, nghĩa quân Lam Sơn thừa thẳng, 
vây hãm Đông Quan và giải phóng nhiều châu, huyện. 


(1), (3) Ninh Kiểu, Tốt Đông : thuộc huyện Chương MI, Hà Nội. 


9. Trận Chỉ Lăng - Xương Giong (thóng 10 - 1427) 


Đầu tháng 10 - 1427, 15 vạn viện bình từ Trung Quốc chia làm hai đạo kéo 
vào nước ta. Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy, từ Quảng Tây tiến vào theo 
hướng Lạng Sơn. Đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy, từ Vân Nam tiến vào theo 
hướng Hà Giang. 

Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt viện quần 
giặc, trước hết là đạo quân của Liễu Thăng, không cho chúng tiến sâu vào nội 
địa nước ta 

Ngày 8 - 10, Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ảo ạt tiến vào biên giới nước ta, 
bị nghĩa quân phục kích và giết ở ải Chi Lăng. 

Khi quân Liễu Thăng tiến đến ái Chỉ Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân 
Tam Sữn do tướng Trấn Lựu chỉ huy được lộnh vừa đánh vừa lui, nhữ địch 
văn trận địa phục kích ô ải Chỉ Lăng. Liễu Thăng thúc quân đuổi theo, lọt 
vào trận địa mai phục, lập tức bị quân ta phóng lao đâm chết, quân Minh 
hoảng hốt, rối loạn, Nghĩa quân mai phục, đo tưởng Lé Sát, Lưu Nhân Chú 
chỉ huy, thừa cơ đổ ra đánh, tiêu diệt trên I vạn tên giặc. 

Sau khi Liễu Thăng bị giết, Phó tổng bình là Lương Minh lên thay, chấn 
chỉnh đội ngũ, tiến xuống Xương Giang (Bắc Giang). Trên đường tiến quân, 
quân giặc liên tiếp bị phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát, bị tiêu diệt đến 3 vạn tên, 
Tổng bình Lương Minh bị giết tại trận, Thượng thư bộ Bình Lý Khánh phải thất 
cổ tự tử, 


Mấy vạn địch còn lại cố gắng lắm mới tới Xương Giang co cụm lại giữa 
cánh đồng, bị nghĩa quản từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, 
số còn lại bị bắt sống, kể cả tướng giặc là Thới Tụ, Hoàng Phúc. 


"Ngày mười tám, trận Chỉ Lăng, Liễu Thăng thất thế; 


Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu 
Ngày hãm lăm, Bá tước Lương Minh bại trận tử vong, 
“Ngày hãm tám, Thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. 
+ Đănh một trận, sạch không Kình ngạc, 
Đănh hai trận, tan tác chìm muông: 
+ Đô đốc Thôi Tụ lê gối đăng tờ tạ tôi, 
Thượng thư Hoàng Phúc trồi tay để tư xin hàng, 
Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đây đường, 
Xương Giang, Bình Than, mắu trôi đỦ nước, 


(Bình Ngô đại cá 


(1) Ngày 18 tháng 9 năm Đình Mùi tức ngày 8 - 10 - 1427. 


9 


CHỦ GIẢI ì 
đồ (uờng tên quên của viên cuớn quốn lành 
SE Gintonhudehveotronde k 


TS toc aoenLemion chen don : 


ên tình quên Mi", À 


Nghe quên Lam Sen phe kích 


"on iện ính quên nhi tấu đột 
(HỆ maaeoeeeer 


Ệ nhanaesee 


._ 


XỔ tanenesentemm sinh hênoliion 
~-Y ~.~: Bảngii ciếc do ngày rat 


THỊ CẤU 
lý, uống 


“Hình 13- Lược đồ trận Chỉ 


Cùng lúc đó, Lê Lợi sai tướng đem các chiến lợi phẩm ở Chi Lãng đến 
doanh trại Mộc Thạnh. Mộc Thạnh trồng thấy, biết Liễu Thăng đã bại trận nên 
võ cùng hoảng sợ, vội vàng rút chạy về Trung Quốc. 


- Dựa vào lược đổ, em hãy trinh bày diễn biến trận Chỉ Lăng - 
Xương Giang. 


% 


Được tín hai đạo viện binh Liễu Thăng, Mộc Thạnh đã bị tiêu diệt, Vương, 
Thông ở Đông Quan vô cùng khiếp đảm, vội văng xin hoä và chấp nhận mở. 
hội thể Đông Quan (ngày 10 - 12 - 1427) để được an toàn rút quân về nước. 
Ngày 3 - 1 - 1428, toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta. Đất 
nước sạch bóng quân thù 


3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 


Đất nước được giải phóng hoàn toàn, Nguyễn Trãi viết bài Bình Nó đại cáo. 
Đây là một áng anh hùng ca tổng kết hết sức tài tình cuộc kháng chiến vĩ đại 
của dân tộc từ những ngày gian lao ở núi Chí Linh đến các chiến thẳng lẫy lừng 
Tốt Động - Chúc Động, Chỉ Lăng - Xương Giang. 

Bình Ngô đại cán không những nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc 
khởi nghĩa Lam Son : "Xã tắc từ đãy vững bên, Giang sơn từ đây đổi mới 
mà còn toát lên niềm tự hảo dân tộc sâu sắc, chủ nghĩa yêu nước và nhãn 
đạo sáng ngồi "Dem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay 
cường bạo" của nhân dân la trong cuộc khỏi nghĩa đồ. 


Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vẻ vang là do nhân đân ta có lòng yêu 
nước nỗng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước, 
toàn đân đoàn kết chiến đấu. Tất cả các tầng lớp nhân đân không phân biệt 
nam nữ, giả trẻ, các thành phân dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham 
gia kháng chiến (gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, 
tiếp tế lương thực cho nghĩa quân v.v...). 


"Thắng lợi của cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn gắn liền với đường lối chiến lược, 
chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bỏ tham mưu, đứng đảu là các anh hùng 
dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã biết 
dựa vào đân, từ cuộc khởi nghĩa phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng, 
dân tộc quy mô cả nước, hoản thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước. 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đó hộ tàn bạo của 
phong kiến nhà Minh, mở ra một thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, 
dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ. 


CÂU HỎI 
1. Dựa vão câo lược đổ và bôi họe, em hãy trình bây lòm tất diễn biến cuộc 
khỏi nghĩa Lam Sơn. 
2. Hãy nêu những nguyên nhãn thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thẳng lợi có ÿ nghĩa lịch sử gì? 


Bải 20 
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527) 


1 - TÌNH HÌNH CHÍNH TDỊ, QUÂN 8U, DHÁP LUẬT 


1. Tổ chức bộ móụ chính quụển 


Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, 
khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, tiển hãnh xây dựng bộ máy nhả nước mới 


Chính quyên phong kiến được hoàn thiện dẫn và đến thời vua Lê Thánh 
Tông thì hoàn chỉnh nhất. Đứng đầu triều đình là vua. Để tập trung quyền lực 
vào nhà vua, Lê Thánh Tông bãi bỏ một sổ chức vụ cao cấp nhất như tướng 
quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả 
chức tống chỉ huy quản đội. Giúp việc vua có các quan đại thần. Ở triểu đình 
có sáu bộ, ngoài ra côn có một số cơ quan chuyên môn. 


Sản bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lô, Bình, Hình, Cũng 
Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư. Cúc cơ quan chuyên môn có Hàn lâm 
viện (soạn thảo công văn), Quốc sử viện (viêEsử), Ngự sử đài (Can gián vua 
vã các triểu thần), 


Ö địa phương, thời vua Lê Thái Tổ và Lê Nhân Tông, cả nước được chia 
làm 5 đạo. 


Dưới đạo là phủ, huyện (miễn núi gọi là châu), xã. Đến thời vua Lê Thánh. 
Tông, đổi chia 5 đạo thành 13 dạo thửa tuyên, thay chức Án phủ sứ đứng đầu 
mỗi dạo bằng 3 tỉ phụ trách ba mặt hoạt động khác nhau ở mỗi đạo thừa tuyên. 


Đô tỉ phụ trách quân sự, an nĩnh. Fliến tỉ phụ trách việc thanh tra quan 
lại, xửán, pháp luật. Thừa tỉ phụ trách việc hành chính, hộ tịch, thuế khoá. 


Dưới đạo thừa tuyên có phủ, châu, huyện, xã. 


13 đạo thừa tuyên là : Thanh Hoá, Nghệ An, Thuận Hoá, Thiên Trưởng, 
'Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An Hang, Hưng Hoá, Tuyên Quang, Thái 


Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Nam và một phú Trung Đã (Thăng Long) 


~ Quan sắt lược đổ nước Đại Việt thời Lê sơ và danh sách 13 đạo thửa tuyên, 
em thấy có gi khắc với nước Đại Việt thời 


rẩn 7 


9% 


CHÚ GIẢI 
—.. 


“Hành 41- Lược dỗ hành chính nước Đại Việt thôi Lê sử. 


9 


9. Tổ chức quên đội 

Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông” : khi đất 
nước có ngoại xâm thì tất cả quân lính đều tại ngũ chiến đấu cùng toàn dân ; 
khi hoà bình thì thay phiên nhau về làm ruộng, 

Quân đội có hai bộ phận chính : quân ở triểu đình và quân ở các địa 
phương ; bao gồm bộ bình, thuỷ bình, tượng bình, kị binh. Vũ khi có đao, kiếm, 
giáo, mắc, cung tên, hoá đồng, hoá pháo. 


Hằng năm, quân linh được luyện tập v6 nghệ, chiến trận. Vùng biên giới 
đều có bố trí quán đội mạnh canh phòng và bảo vộ, không để xâm lấn. 


Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triễu : "Một thước núi, 
một tất sông; của ta lề não lại vứt bỏ ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho 
họ lấn dẫn, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triểu đình của. 
họ, trình bảy rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào đảm đem một thước, 
một tấc đất của Thái Tổ làm môi cho giặc, thi tội phải trú dĩ". 


(Đại Việt sử kí toàn thơ) 
- Việc tổ chức quân đội thời Lễ sơ như thế nảo ? Em có nhận xét gì về. 


chủ trương của nhà nước Lê sơ đổi với lãnh thổ của đất nước qua đoạn 
trích trên ? 


3. Luật pháp 


Dưới thời các vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, pháp luật đã 
được chú ý xây dựng. Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ 
luật mới gọi là bộ Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức! 

Nội dung chính của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc ; bảo vệ 
quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến, Đặc biệt, bộ 
luật có những điều luật bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển 
kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền 
lợi của phụ nữ. 


CÂU HỎI 
'1. Em hãy trình bảy và vẽ sơ đố tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ. 
2. Em thử trình bây vài nét vé những đóng góp của vuz Lê Thánh Tông trong việc 
xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp. 


(1) Đến các thế kỉ XVII - XVIHI, bộ Quốc triều hình luật (Luật Hông Đức) được bổ sung, sửa 
đổi ít nhiêu và được ban hành với lên gọi là Lé triển hình iuật 


96 


II - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 


Nông nghiệp 


Hai mươi năm đưới ách thống trị của phong kiến nhà Minh, nước ta đã lâm 
vào tình trạng xóm làng điều tàn, ruộng đồng bỏ hoang, đời sống nhân đân cực 
khổ. Để nhanh chóng phục hồi vả phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ cho 
25 vạn lính (trong tổng số 35 vạn) về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh. Còn 
lại 10 vạn người được chia làm 5 phiên thay nhau vẻ quê sản xuất, Nhà Lê kêu 
goi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng, đặt ra một số chức quan chuyên 
1o về nông nghiệp như Khuyến nông sứ, Hà đề sứ, Đồn điền sứ, định lại chính 
sách chia ruộng đất công làng xã gọi là phép quán điền, cấm giết trâu bò bừa 
bãi, cấm điều động dân phụ trong mùa cấy, gặt. 


Để khai phá vùng đất bồi ven biển, nhà Lê đắp nhiễu con đê ngăn 
nước mặn có kè đá chắc chắn. Di tích những đoạn đề đó đốn nay vẫn còn, 
nhân dân thường gọi là "đê Hông Đúc". Ở Thanh Hoá, nhiều sông dào 
được khai từ thế kỉ XV, đến nay còn mang tên 'sông; nhà Lê" 

- Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với 
nông nghiệp. 

Công thương nghiệp 

Các ngành, nghề thủ công truyền thống ở các làng xã như kéo tơ, dột lụa, 
đan lát, làm nón, đúc đồng, rèn sắt, lâm đổ gốm v.v... ngày cảng phát triển. 
Nhiều lãng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời. Thăng Long là nơi tập 
trung nhiều ngành nghề thủ công nhất. 


Các làng thả công chuyên nghiệp nổi tiếng hãy giữ cú làng Hợp Lê, 
Chụ Đậu (Hải Dương), Bát Tràng (Hà Nội) lầm đồ gốm ¿ làng Đại Bái (Bắc 
Ninh) đúc đông ; làng Văn Chàng (Nam Định) rèn sắt v.v... 

Các phường thủ công ở kinh thành Thăng Longg như : phường Nghỉ Tâm 
đột vải nhỏ và lụa, phường Yên Thái làm giấy, phường Hàng Đào nhuộm. 
điều vợ... 


Các công xưởng đo nhà nước quản lí, gọi là Cục bách tác, 
cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng, 
sắt, vàng được đẩy mạnh. 


n xuất đổ dùng 
các nghề khai mỏ đồng, 


% 


- Em cũ nhận xét gì vể tỉnh hình thử công nghiệp thời Lê sơ ? 


Nhà vua khuyến khích lập chợ mới, họp chợ, ban hảnh những điều lệ 
cụ thể quy định việc thành lập chợ và họp chợ. 
"Trong dân gian, hễ c dân là có chợ để lưu thông hàng hoá, mở' 
đường giao dịch cho dân. Các xã chưa có chợ có thể lập thêm chợ mới. 
Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay 
trước ngày họp chợ của chợ cũ để tránh tình trạng giành tranh khách hàng 
của nhau ", 
(Điều lệ họp chợ - Đai Việt sử kí toàn thư) 
Việc buôn bán với nước ngoài được duy trì. Thuyền bè các nước láng giêng, 
qua lại buôn bán ở một số cửa khẩu như Vấn Đón, Vạn Ninh, Hội Thống và 
một số địa điểm ở Lạng Sơn, Tuyên Quang được kiểm soát chặt chẽ. Các sản 
phẩm sảnh, sứ, vải, lụa, lâm sản quý lä những thứ hãng được thương nhân 
nước ngoài ưa chuông. 


8. Xã hội 


'Trong xã hội, giai cấp nông đân chiếm tuyệt đại đa số dân cư, sống chủ yếu 
ở nông thôn. Họ có rất ít hoặc không có ruộng đất, phải cảy ruộng đất công, 
nộp tô, thuế, đi phục dịch cho nhà nước (đi lính, đi phu...) hoặc phải cày cấy 
ruộng thuê của địa chủ, quan lại và phải nộp một phẩn hoa lợi (gọi lả tô) cho. 
chủ ruộng. 


Nông dân là giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ trong xã hội. 

Tầng lớp thương nhán, thợ thủ công ngày càng đông hơn, họ phải nộp thuế: 
cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng. 

Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, bao gồm cả người Việt, người 
Hoa, đân tộc ít người. 

Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân 
tự do lâm nó H. Nhờ vậy, số lượng nô H giảm dân. 


~ Em cö nhận xét gỉ về chủ trương hạn chế việc nuôi vã mua bản nã tỉ 
nhà nước Lê sơ ? 


Nhờ sự nỗ lực của nhân đân và chính sách khuyến nông của nhả nước, cuộc 
sống của nhân dân được ổn định, dân số ngày càng tăng. Nhiều làng mới được 


98 


thành lập. Nền độc lập và thống nhất của đất nước được củng cố. Quốc gia 
Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất ở Đông Nam Á thời bấy giờ. 


CÂU HỎI 
11. Hãy trình bây những nét chính về tỉnh hình kinh tế thời Lê sơ. 
2. Thời Lê sơ, xã hội oó những giai cấp và tâng lớp nào ? 


II - TÌNñ HÌHH VĂN HOÁ, CÁO DỤC 


1. Tình hình giáo dục và khoa cử 


Ngay sau khi lên ngôi vua, Lẻ Thái Tổ cho dựng lại Quấc tử giám ở kinh 
thành Thăng Long, mở trường học ở các lộ, mở khoa thi và cho phép người nào. 
có học đều được dự thí. Đa số dân đều có thể đi học, đi thí trừ những kẻ phạm 
tội và làm nghề ca hát. 

Ở các đạo, phủ có trường công. Nhà nước tuyển chọn người giỏi, có đạo 
đức để làm thây giáo. Nội dung học lập thi cử là các sách của đạo Nho. Thời Lê sơ, 
Nho giáo chiếm địa vị độc tôn ; Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế, 


“Hình 45- Bia tiến sĩ ong Văn Miếu (Hà Nội) 


Người nào đỗ ki thí Hương (ở các đạo, lð) gọi là hương cống, đỗ ki thí 
Hội (ở kinh đô) được dự kì thí Dinh để phân hạng các tiến sĩ 


Những người đỗ tiến sĩ trủ lõn được vua ban mũ áo, phẩm tước, được. 
vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đã đặt ở Văn Miếu - Quốc tử giấm, gọi là 
ba tiến sĩ 

Thời Lê sơ (1428 - 1527) tổ chức được 26 khoa th tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 
20 trạng nguyên. Riêng thời vua Lê Thánh Tổng (1460 - 1497) tổ chức được 12 
khoa thị tiến sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên. 


"Khoa cử các đời thịnh nhất là đời Hồng Đúc (thời vua Lê Thánh Tông). 
Cách lấy đỗ rõng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước không để sót 
nhân tải, triều đình không đừng lảm người km". 


(Lịch triểu hiến chương loại chí) 
~ Em có nhận xét gì về lình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ ? 


9. Văn học, khoa học, nghệ thuật 
'Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, có hàng loạt tập văn, 
thơ nổi tiếng. Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng. 


Văn thơ chữ Hắn có những tác phẩm nổi tiếng như : Quân trung 
từ mệnh tập, Bình Ngõ đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca... Văn thơ chữ Nôm có 
Quốc âm thi tập, Hồng Dức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ 
văn v.v.. 


Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hảo dân. 
tộc, khí phách anh hùng và tỉnh thần bất khuất của dân tộc 


- Em có nhận xét gì vể lình hình văn học thời Lê sơ ? 


Sử học có các tác phẩm Đại Việt sử kí (10 quyển), Đại Việt sử kí toàn thư 
(15 quyển), Lam Sơn thực luc, Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triểu 
quan chế... 


Địa lí học cá Hồng Đức bản đố, Dư địa chí, An Nam hình thăng đồ. 
Y học có Bẩn thảo thực vật toát yết. 
Toán học có Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp. 


Nghệ thuật sân khẩu như ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục hồi nhanh 
chóng vả phát triển, nhất lả chẻo, tuồng, 


100 


Tinh đá- Tượng Voi châu bằng đá (Lam Kinh - Thanh Hoä) 


Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Lê sơ biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở các. 
công trình lăng tẩm, cung, điện tại Lam Kinh (Thanh Ho; 


Hiện nay còn lại một số dấu vết của Lam Kinh ở Thanh Hoá như nốn 
cột, bậc thêm, một số con vật bằng đá. Cung điện Lam Kinh xây dưng trên 
một khu dất hình chữ nhật dài 314m, rộng 254m, có tường thành bao bọc 
đây 1m. Trong các bia đa, nổi lên bía Vĩnh Lăng (viết về vua Lê Thai Tổ) cao 
2m79, rộng 1m92, dựng trên một con rủa đá dài 3m46, rộng m9. 


Điêu khắc thời Lê sơ có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điều luyện. 


CÂU HỎI 


1. Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của Đại Việt 
thời Lê sơ 


2. Vi sao quốc gia Đại Việt lại đạt được những thành tựu nổi trên ? 


10I 


IV - MỘT &Ố DANH NHÂN VĂN HOÁ XUẤT @®ẰC CỦA DÂN TỘC 


1. Nguyễn Trãi (1380 - 1442) 


Nguyễn Trãi không những là một 
nhà chính trị, quân sự tải ba, một anh 


hùng đân tộc mà còn là một danh nhân 
văn hoá thế giới Ông có nhiều 
tác phẩm có giá trị lớn vẻ văn học, sử học, 
địa lí học như Quân trưng từ mệnh tập, 
Hình Ngũ đại cáo, Chí Linh sơn phú, 
Quốc âm thí tập, Dư địa chí.. 


Tư tưởng của ng tiêu biểu cho tư 
tưởng của thời đại. Cả cuộc đời của 
Nguyên Trãi, khi đánh giặc cũng như khi 
xây dựng đất nước hoặc sáng tác thơ văn, 
ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu 
nước, thương dân. Ông thường suy nghĩ 
vả mong muốn "ăn lộc đến ơn kẻ cấy. 
cảy", "nơi thôn cùng, xóm vắng không 
một tiếng hờn giận cán sấu". 


Tình 47 - Nguyễn Trải 


~ Em hãy nêu lên những đúng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây: 


của vua Lê Thánh Tông : 


*Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sắng nghiệp theo về Lỗi Giang. Trong 
thi bàn kế hoạch ở nơi màn trưởng, ngoài thì thảo văn thư du hàng các 
thành. Văn chương tiên sinh lâm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, 


Quý trọng”. 


(Lê Thánh Tông - Con người và sự nghiệp) 


9. Lê Thónh Tông (1449 - 1497) 


Lê Thánh Tông không những lã một vị vua anh minh, một tải năng xuất sắc. 
trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự mả còn là một nhà văn, nhà thư 
lớn, nổi tiếng tài ba của đân tộc ta ở thế kỉ XV, Ông đã để lại một di sản thơ văn 


phong phú, đỏ sộ, 


1ê Thánh Tông huý là Tư Thành, sinh ngày 20 thăng Z năm Nhâm Tát 
(25 - 8 - 1442), con thứ tự của Lê Thái Tông và mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. 
Năm 1445, ông được phong là Bình Nguyên Vương ; nằm 1480, được lên 
ngôi vua khi 18 tuổi. 
Cuối thế kỉ XV, ống sáng lập ra Hội Tao đàn và làm chủ soái. Hội Tao đàn 
ra đời đánh đấu bước phát triển cao về văn chương đương thời 
Thơ văn của ông chứa đựng tỉnh thân yêu nước và tỉnh thần dân tộc sâu 
sắc, Ông sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị như : Quỳnh uyển cửu ca, Châu cơ 
thắng thưởng, Chỉnh tây kỉ hành, Minh lương cẩm tú, Văn minh cổ xuý, Cổ tâm. 
bách vịnh... tất cả khoảng trên 300 bài (bằng chữ Hán), Hiông Đức quốc âm thĩ 
tập (bằng chữ Nôm). 


~ Em hãy kể những đỏng góp cửa vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn 
học ở thể kỉ XV. 


3. Nọô Sĩ Liên (thế hỉ XV) 


Ông là nhà sử học nổi tiếng của nước ta ở thế kỉ XV. Ông đỗ Tiến sĩ năm 
1442, từng được đảm nhận các chức vụ ở Hàn lâm viện, Phó đô ngự sử, Sử quán 


tu soạn. Ông là một trong những tác giả bộ Đại Việt sử kí toàn thư (15 quyển) 
biên chếp một cách có hệ thống lịch sử dân tộc từ thời Hỏng Bàng đến 
năm 1427. 


4. Lương Thế Vinh (1442 - ? ) 


Ông đỗ Trạng nguyên năm 1463, nổi tiếng thân đồng, học rộng, tài trí, 
khoáng đạt, bình đị được vua và đàn coi trọng. Ông còn là nhà toán học nổi 
tiếng của nước ta thời Lê sơ. Ông có công trình Đại thành toán pháp, Thiên môn 
giáo khoa (nghiên cửu vê Phật học). Ông được người đương thời ca ngợi là 
nhân vật "tải hoa, danh vọng bậc nhất" ; đến nay còn gọi là "Trạng Lường". 


CÂU HỎI 


11. Những cống hiến của Nguyễn Trôi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt. 
2. Em biết gi về vua Lê Thành Tông ? 


103 


Bải 21 
ÔN TẬP CHƯƠNG IV. 


Chúng ta đã học qua giai đoạn lịch sử Việt Nam thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI, thời 
Lê sơ. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây 


1, Bộ máy nhà nước thời vua Lẻ Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt 
chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần ở những điểm nào ? 

~ Triều đình ; 

~ Các đơn vị hành chính ; 


~ Cách đảo tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại 

2. Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần có đặc điểm gì khác nhau ? 
3. Luật pháp thời Lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý - Trần ? 
4. Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần ? 

~ Về nồng nghiệp ¡ 

~ Về thủ công nghiệp ; 

~ Về thưởng nghiệp. 


5. Xã hội thời Lý - Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào ? 
Có gì khác nhau ? 


6. Trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sử 
đã đạt được những thành tựu nao ? Có gì khác thời Lý - Trấn ? 


~ Về giáo dục, thi cử ; 
~ Về văn học; 
~ Về khoa học, nghệ thuật. 
Bài tập ở nhà 
Em hãy lập bảng thống kế (theo mẫu dưới đây) các tác phẩm văn học, sử học 
nổi tiếng thời Lý - Trần và Lê sơ : 


Thời Lý Thời Trần Thôi Lê sơ 
(1009 - 125) (1296 - 1400) (148 - 1527) 


Các tác phẩm văn học. 


Các tác phẩm sử học 


101 


Chương V 
ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVITT 


Bài 22 


SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN 
(THẾ KỈ XVI - XVIII) 


1 - TÌNH HÌNH CHÍNH TPỊ - XÃ HỘI 
1. Triểu đình nhà Lê 


Thời Lê sơ (thế kỉ XV) là thời kì thịnh trị của nhà nước phong kiến tập 
quyền. Nhưng từ đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Vua quan ăn chơi 
xa xỉ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém, 

1à Ly Mục ở ngôi từ năm 1' 
cung phí vui đùa uống rượu quá độ, khi rượu say thì giốt cung phi. 


5 đến năm 1509, đêm nào cũng cùng 


Nội bộ triều Lê "chúa bè kéo cánh!, tranh giành quyền lực. Dưới triều Lê Ủy Mục, 
quý tộc ngoại thích nắm hết quyền bính, giết hại công thân tôn thất nhà Lê. 
Dưới triểu Lê Tương Dực, tưởng Trịnh Duy Sản gây thănh phe phái mới, đánh 
giết nhau liên miền suốt hơn 10 năm. 


ận xét gì về Iriểu đình nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI ? 


~ Em cả ni 


3. Phong trào khởi nghĩa của nông đân ở ởểu thế kỉ XVI 


Nhân khú triểu đình rối loạn, quan lại ở địa phương "cây quyền thế ức hiếp 
dân, vật dụng trong dân gian cướp lấy đến hết", "dùng của như bùn đấi 
dân như cỏ rác". Đời sống nhân dân lâm vào cảnh cùng khốn. 


coi 


Năm 1512, đại hạn, trong nước đồi to. Năm 1517, dân chết đái, thây: 
năm chồng chất lên nhau. Nhiều huyện thuộc hai trấn Hải Dương và 
Kinh Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang), nan đói cảng dữ đội hơn. 
Mâu thuân giữa nóng dân với dịa chủ, giữa nhân dân với nhà nước 
phong kiến trở nên gay gắt, làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa. 


105 


Từ năm 1511, các cuộc khỏi nghĩa nổ ra ở nhiều nơi trang nước : khỏi 
nghĩa Trần Tuân (cuối năm 1511) ở Sơn Tây (Hà Nội). Nghĩa quên có đến 
hàng van người, đà từng tiến về Từ Liêm (Hà Nội) uy hiếp kinh thành 
Thăng Long, Khi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng (năm 1512) ở Nghệ An và 
phát triển ra Thanh Hoá. Khỏi nghĩa Phùng Chương (năm 1515) ở vùng 
núi Tam ĐẢo v.y.. 

Tiêu biểu nhất là cuộc. 
khỏi nghĩa của Trấn Cáo 
đấu năm 1516 ở Đông 
Triểu (Quảng - Ninh). 
Nghĩa quân cạo trọc dâu, 
chỉ để ba chỏm tóc, gọi là 
"quân ba chỏm", Nghĩa 
quân ba lân tấn công 
Thăng Long, có lần chiếm. 
được kinh thành, vua 
quan nhà Lê phải chạy 
vào Thanh Hoá. 

Các cuộc khởi nghĩa 
trước sau đều bị đập tắt, 
nhưng đã góp phần làm 
cho triểu đình nhà Lê 
càng mau chóng sụp đổ. 

~ Em hãy kể tên các 
cuộc khổi nghĩa nông 


dân đầu thế kỉ XVI. [ky sua ——- 
- Chỉ trên lược đổ. | Z2 eecessssesete 


những vùng hoạt động | ỸNN mwenosaseetoe 


của phong trảo nông dân Tình 48- Lược đồ phong bo nông ân 
thời bẫy giờ. khối nghĩa thế kí XVT 


CÂU HỎI 
1. Nguyên nhân dẫn đến phong trào khổi nghĩa của nông dân ở đấu thế kỉ XWI là gì 2 
2, Hãy nêu ý nghĩa của phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI. 


106 


II - CÁC CUỘC CHIẾN TDANH NAM - BẮC TDIỀU VÀ TDỊNH - NGUYỄN 


1. Chiến tranh Nam - Bắc triểu 


Triểu đình nhà Lê càng suy yếu thì sự tranh chấp giữa các phe phái phong 
kiến cảng diễn ra quyết liệt. 

Mạc Đăng Dung vốn là một võ quan. Lợi dụng xung; đột giữa các phe phá 
Mạc Đăng Dung đã tiêu diệt các thể lực đối lập, thâu tóm mọi quyền hành, cương 
vị như Tể tướng. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra triểu Mạc. 


Năm 1533, một võ quan triểu Lê là Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập 
một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa "phù Lê diệt 
Mạc". Sử cũ gọi là Mam triêu để phân biệt với Bắc triểu (nhà Mạc ở phía bắc) 

~ Nguyên nhãn hình thành Nam - Bắc triểu. 

Hai tập đoàn phong kiến này đánh nhau liên miên, dai đẳng hơn 50 năm. 
Suốt một vùng từ Thanh - Nghệ ra Bắc đều lä chiến trường. Làng mạc điêu tàn, 
xơ xác. Mãi đến năm 1592, Nam triểu chiếm được Thăng Long, họ Mạc chạy lên 
Cao Bằng, chiến tranh Nam - Bắc triểu mới chấm dứt. 


Hình 39- Dị tích thành nhã Mạc (Chi Làng - Lạng Sơn) 


Trong trận đánh năm 1570, nhân dân Thanh Hoá giả trẻ bằng bế nhau 
chạy lan tác, kêu khóc dẫy đường, chết đái rấi nhiều. Hàng vạn người bị 
'Nam triều và Bắc triều bắt đi lính, đi phu. 


107 


Mùa màng bị tàn phả năng nẻ, nhất là những năm có thiên tai lồn. 

Năm 1572, ở Nghệ An "đồng ruộng bỏ hoang, dịch tổ phát sinh, người chết 

đến quá nửa. Nhân dân đối khổ phiêu bạt, tan tác vào Nam ra Bắc, trong: 
(ghê An địu hiu, vắng tanh" 


“Chế độ bính địch càng đẻ nặng lên đời sống nhân dân . 


Thời gian họ Mạc rút lõn Cao Bằng, nhãn dân vẫn tiếp tục phải đi lính, 
đi phụ, gia đình lỉ tắn 


~ Chiến tranh Nam - Bắc triểu đã gây tai hoạ gỉ cho nhẫn dân ta ? 


8. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đồng Trong - 
Đàng Ngoài 


Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm được cử lên thay 
nắm toản bộ binh quyền. Người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoảng, 
được cử vào trấn thủ Thuận Hoá, Quảng Nam. 


Hình 50- Phủ chúa Trịnh (tranh về thể kỉ XVII) 


~ Sự hình thành thể lực họ Nguyễn ở Đảng Trong như thế nào ? 
Đầu thế kỉ XVII, cuộc chiến tranh giữa hai thế lực bùng nổ, 


“Trong gần nửa thế kỉ (từ năm 1627 đến năm 1672), họ Trịnh và họ Nguyễn đánh 
nhau bảy lẫn. Vùng đất Quảng Bình, Hà Tĩnh ngày nay trở thành chiến trườn; 


108 


ác liệt. Cuối cùng, hai bên phải lấy sông Gianh (Quảng Binh) làm ranh giới, chia 
cắt đất nước, gọi lâ Đăng Ngoài (từ sông; Gianh trỏ ra) và Dâng Trong (tử sông 
Gianh trổ vảo). 
Dân cư ủ hai bờ sông Gianh phải di chuyển đi nơi khác. Luy Thầy ở 
"phía nam như một bức thành ngăn đôi đấ nước. 
*Khôn ngoan qua được Thanh Hả, 
Đâu rằng có cánh khá qua Luỹ Thầy! 

- Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thể nảo ? 

Ở Đảng Ngoài, từ năm 1593, cuộc xungy đột Nam - Bắc triều kết thúc về cư 
bản. Trịnh Tùng xưng vương, xây dựng vương phủ bên cạnh triều dinh vua Lê 
Họ Trịnh nấm toàn quyển thống trị, nhưng vẫn phải dựa vào danh nghĩa 
vua Lê, nhân dân gọi là "vua Lê - chúa Trịnh". Ở Đàng Trong, con cháu họ 
Nguyễn cũng truyền nối nhau cầm quyền, nhân dân gọi là "chúa Nguyễn". 

Tình trạng chia cắt kéo dài đến cuối thế kỉ XVII, gây bao đau thương cho 
dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước. 


CÂU HỎI 


1. Em hãy nêu hậu quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và sự chia cắt 
Đảng Trong - Đảng Ngoäi. 
2. Em cô nhận xét gì vé tỉnh hình chính tị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI - XVII ? 


Bài 23 
KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVI - XVIII 


1 - KINH TẾ 


1. Nông nghiệp. 

'Ở Đàng Ngoài, khi chưa diễn ra chiến tranh Nam - Bắc Triều, thời Mạc Đăng, 
Doanh được mùa, nhà nhà no đủ. Tiếp sau đó, những cuộc xung đột kéo dài giữa 
các tập đoàn phong kiến làm cho sản xuất nông nghiệp bị phá hoại nghiêm 
trọng. Chính quyền Lê - Trịnh ít quan tâm đến thuỷ lợi và tổ chức khai hoang. 

Ruộng đất công trong làng xã bị cường hào đem cắm bán. Trong xã 
thôn, bọn sãu mọt bán ngôi thứ, thắc cở chỉ tiêu việc kiện, đem cầm đợ 
ruộng công ¿ chỉ tiêu ba bốn phần thì vào túi riêng sáu bảy phần. 


108 


Ruộng đất bỏ hoang. Mất mùa, đói kém xảy ra đổn dập. Nghiêm trọng nhất 
là vũng Sơn Nam (Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng 
Yên.) và vùng Thanh - Nghệ. Nông dân phải bỏ làng phiêu bạt đi nơi khác. 

- Cưởng hảo đem cẩm bản ruộng công đã ảnh hưởng đến sẵn xuất 
nông nghiệp và đời sống nõng đân như thể nảo ? 

Õ Đàng Trong, các chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng, 
đổ củng cố cơ sở cát cứ. Chính quyền tổ chức di đân khai hoang, cấp nông cụ, 
lương ăn, lập thành làng ấp. 

Riêng ở Thuận Hoä năm 1711, chúa Nguyễn chiêu tập dân lưu vong, 
tha tô thuế binh dịch 3 năm, khuyến khích họ trủ về quê quần làm ăn. 
Tỉnh đến năm 1776, số dân đỉnh tăng lên 126 857 suất, số ruộng đất tăng: 
lên 265 507 mẫu. 

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lí phía nam, đặt phủ Gia Định 
Tiếp đó, vùng đất Mĩ Tho, Hà Tiên cũng được sáp nhập vào phủ này. Đến giữa 
thế kỉ XVIH, vùng đồng bằng sông Cửu Long có thêm nhiều thôn xã mới. 

Phủ Gia Đính gồm hai dinh : dinh Trấn Biên (Đông Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước) và dinh Phiên Trấn (Thành phố 

Hỗ Chí Minh, Long An, Tây Ninh). 


~ Phủ Gia Định gồm có mấy dinh, thuộc những tỉnh nào hiện nay ? 
~ Em hãy xác định trên bản đổ Việt Nam ngày nay vị trí các địa danh nói rên 


Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp ở Đảng 
Trong phát triển rõ rệt, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năng suất lúa 
tất cao. 

Sự phát triển nông nghiệp ở Đảng Trong dẫn đến sự hình thành một tắng 
lớp địa chủ lớn, chiếm đoạt nhiều ruông đất. Nhưng đến đầu thế kỉ XVII, tình 
trạng nông đân bản cùng do mất ruộng đất chưa nghiêm trọng như ở 
Đảng Ngoài. 

~Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp ? 


8. Sự phát triển của nghể thủ công và buôn bán 


Ở thế kỉ XVII, xuất hiện thêm nhiều làng thủ công (đệt vải lụa, gốm, rèn sắt, 
đúc đồng, đột chiếu, làm giấy, khắc bản in..). Nhiều làng thủ công nổi tiếng 
như gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), làng đệt La Khê (Hà Nội), 
rèn sắt ở Nho Lâm (Nghệ An), Hiển Lương, Phú Bài (Thừa Thiên Huế) ; các 
làng làm đường mía ở Quảng Nam... 


T10 


Gốm Bát Tràng rất được ưa chuộng, nên có câu : 


"Ước gì anh lấy được nàng, 
Để anh mua gạch Bất Trằng vẻ xây, " 


Nhiều lái buôn phương Tây khen đường của nước ta "tốt nhất trong khu 
vực", 'là mặt hàng bán rất chạy, đường rất trắng và mịn hạt, đường phèn 
thủ tinh khiết, trong suốt". 

~ Em hãy kể tên những làng thủ công cỏ tiếng ở nước ta thời xua và hiện 
nay mả em biết. 


Nghề thủ công phát triển thì việc buôn bán cũng được mở rộng. C: 
huyện vùng đồng bằng vả ven biển đều có chợ và phố xả. Thời kỉ này cũng, 
xuất hiện thêm một xố đồ thị. Ngoài Thăng Long (Kẻ Chụ) với 36 phố phường, 
ở Đàng Ngoài có Phố Hiến (Hưng Yên). Bấy giờ có câu : "Thứ nhất Kinh Ki, 
thứ nhì Phố Hiển". Ở Đăng Trong cô Thanh Hã (Thừa Thiên Huế), Hội An 
(Quảng Nam), Gia Định (Thành phổ Hồ Chí Minh), 


~ Quê em có những chụ, phổ nào ? 


Một số người phương Tây đến nước la bãy gi mô tả : !Các phố Kẻ Chợ: 
(Thăng Long) đều rộng, đẹp ; nhiễu phổ lát gạch. Phổ xá buôn bán nhộn 
nhịp, nhät là vào ngày mồng một và ngày rằm âm lịch. Mỗi phổ bản một thứ. 
hàng hoá, "nhờ con sống Cái (sông Hồng) chảy qua ven kính thành, thuyền 
chủ hàng hoá qua lại rất đông" 


Hội An là thành phố cảng lồn nhất ở Đảng Trong. Các hàng hoá từ 
Quảng Nam, Binh Khang, Diên Khánh... đều theo đường thuỷ, đường bộ 
tập trung về Hội An. 
Trong thế kỉ XVII, nhiễu thương nhân châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, 
Ấn Độ, Đông Nam Ã) và châu Âu (Bổ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, 
Pháp) đến Phố Hiến, Hội An buôn bán tấp nập. Họ mở cửa hàng bán len đạ, 
đồ pha lê... và mua tơ tằm, đường, trầm hương, ngà voi... 
Chúa Trịnh, chúa Nguyễn cho họ vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí 
Nhưng về sau, các chúa thi hành chính sách hạn chế ngoại thương, Do vậy, ở 
nửa sau thế kỈ XVII, các thảnh thị suy tản dân. 


Hình 52- Một cảnh của Thăng Long thể kỉ XVII 
(tranh vẽ ở thế kỉ XVI), 


- Tại sao Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất ở Đăng Trong ? 


CÂU HỎI 
1, Tính hinh kinh tế Đảng Ngoài ở thế kỉ XVII  XVII phát tiển như thế nào ? 
2.VÌsao đến nửa đầu thểkỉXVIl,knh tế nông nghiệp ở Đảng Trong côn có đều kn 
phát tiển ? 
3. Tại sao trong thế kỉ XVI, ỡ nước ta xuất hiện một số thành thị ? 


1l - VĂN HOÁ 


1. Tôn giáo. 

Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo 

Ở các thế kỈ XVI - XVII, Nho giáo vẫn được chính quyển phong kiến để cao. 
trong học tập, thì cử và tuyển lựa quan lại. Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế. 
dế 
sống văn hoá truyền thống, 


Ï XV, nay lại được phục hồi. Trong nông thôn, nhân dân ta vẫn giữ nếp 


Tình 53- Biểu diễn võ nghệ (tranh vẽ ủ thế kí XVII) 


Tàng xã thờ Thành hoàng, gia đình thử tở tiên. Hằng năm, làng mở hội 
tại đình, có nơi tại chùa. Dãn làng tổ chức biểu diễn chèo, tuẳng, múa rối nước. 
hoặc nhiều trồ chơi (đánh vật, dua thuyền, dấu cò, thổi cơm thị, đánh du, 
leo dây, đi cả kheo..). 


Hình thức sinh hoạt văn hoá qua các lễ hội đã thắt chặt tĩnh đoàn kết trong, 
thôn xóm vã bồi đấp tinh thần yêu quê hương, đất nước : 


"Nhiễu điều phủ ly giả gương, 
Người trong một nước phải thương nhau cùng". 


~ Câu ca dao trên nói lên điểu gì ? 
Em hãy kể thêm vài cầu ca đao có nội đung tương tự. 


1A 


'Thiên Chúa giáo 
Đạo Thiên Chúa phát triển ở châu Âu từ thời cổ - trung đại, trung tâm là 
Giáo hội La Mã (Rô-ma, L-ta-li-a). Từ năm 1533, các giáo sĩ (người Bỏ Đào Nha) 
theo thuyền buôn phương Tây đến nước ta truyền bá đạo này. Sang thế kỉ XVII 
- XVII, cùng với việc chạy đua tìm nguồn lợi và tài nguyên của thương gia 
châu Âu, hoạt động của các giáo sĩ truyền đạo Thiên Chúa ngày càng tầng. 


Đạo Thiên Chúa không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Trịnh, 
chúa Nguyễn. Do váy, các chúa đã nhiều lần ngăn cấm, nhưng các gião sĩ 
vẫn tiếp tục tìm cách để truyền đạo. 


- Ở thế kĩ XVI - XVII, nước ta có những tôn giảo nào ? 
8. Sự ra đời chữ Quốc ngữ 


Cho đến thế kỉ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng. Một số giáo sĩ 
phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiền Chúa. Họ dùng chữ cái La-tinh 
ghỉ âm tiếng Việt. 


Dũng chữ cái Ïa-tinh ghỉ âm tiếng Việt là công trình của nhiều giáo sĩ 
phương Tây hợp tác với người Việt Nam, trải qua một quả trình lâu đài. Giáo sĩ” 
A-lôc-văng đự Rôt (Alexandre de Rhỏdes) là người có đồng gúp quan trọng: 
trong việc nảy. Năm 1651, ông cho xuất bản quyển Từ điển Việt - Bồ - La-tinh. 


Chữ Quốc ngữ đã ra đời như vậy. Một thời gian dài, chữ Quốc ngữ chỉ lưu 
hành trong giới truyền đạo. Dây là thứ chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến. 


~ Chữ Quốc ngữ ra đồi trong hoàn cảnh nảo ? 


- Vì sao chữ cải La-tinh ghỉ âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của 
nước ta cho đến ngày nay ? 


3. Văn học và nghệ thuật dân gian 


Trong các thế kỉ XVI - XVII, tuy văn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế, nhưng, 
văn học chữ Nôm đã phát triển mạnh hơn trước. Thơ Nôm, truyện Nôm xuất 
hiện ngày cảng nhiều. Có truyện Nôm dãi hơn 8000 cầu như bộ diễn ca lịch sử 
Thiên Nam ngữ lục. 

Nội dung các truyện Nôm thường viết vẻ hạnh phúc con người, tố cáo những, 
bất công xã hội và bộ máy quan lại thối nát. Những nhà thơ nổi tiếng đương thời 
như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ... đều có tác phẩm bằng chữ Nõm. 

- Thơ Nôm xuất hiện ngày cảng nhiều đã có ý nghĩa như thế nào đối với 
tiếng nói và văn hoá dân tộc ? 


1H 


Nguyễn Bình Khiêm (1191 - 1585) quê ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phỏng), 
đỗ Trạng nguyên, lầm quan triễu Mạc rồi từ quan về dạy học, người đương: 
thời quen gọi là Trạng Trình. Ông có tấm lỏng cao thượng, muốn "lo trước 
những việc lo của thiên hạt. 


~ Em biết thêm gì về Nguyễn Bĩnh Khiêm ? 
Đảo Duy Từ (1572 - 1634) vừa là một nhà thơ lớn, nhà văn hoá, vừa 
nhà quân sự có tài. Ông sinh tại làng Hoa Trai (Tình Gia - Thanh Hoá), có t 
nhưng không được chua Trịnh cho dĩ thì. Vào Dăng Trong, Đào Duy Tờ được 
chúa Nguyễn phong tước hầu và trọng dụng trong việc xây dựng hệ thống 
Tuy Thầy. Ông còn viết một số tác phẩm, có công phát triển nghề hắt bội ứ 
Đăng Trong và là người khỏi thảo tuông Sơn Hậu. 


Sang nửa đầu thế kỉ XVIII, văn 
học dân gian phát triển phong phú. 
Bên cạnh những truyện Nôm dài 
như Phan Trân, Nhị Độ Mai, Thạch 
Sanh... còn có truyện Trạng Quỳnh, 
Trạng Lợn ... truyện tiếu lâm. Thể 
thơ lục bát và song thất lục bát 
được sử dụng rộng rãi. 


Điểm nổi bật ở các thế kỉ này là 
sự phục hồi vả phát triển của nghệ 
thuật đân gian. Nhiều khách nước 
ngoài đến nước ta thế kỉ XVII còn 
được xem biểu diễn múa trên dây, 
múa đèn và các trò ảo thuật. Điều 
khắc gỗ trong các đình, chùa diễn tả 
cảnh sinh hoạt thường ngây ở nông, 
thôn (chèo thuyền, đấu vật, chọi gà, 
đi cày, tấm ao, đánh cờ,.), nét chạm. 
trổ đơn giản mã dứt khoát. 


.Hình 54- Tượng Phật Bà Quan Âm. 
nghĩn mãt nghìn tay 


_Nổi tiếng nhất là tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa 
Bút Tháp (Bắc Ninh). Trên bức tượng, các cánh tay to xoẻ ra uyển chuyển như. 
động tác múa. Những bản tay nhỏ sắp xấp như ảnh hảo quang toả ra xung 
quanh. Bức tượng cỏ vẻ đẹp tự nhiên, mềm mại. 


~ Hãy kể tên một số công trình nghệ thuật dân gian mà em biế. 


115 


Nghệ thuật sân khấu cũng đa dạng và phong phú. Khắp nông thôn, đâu 
đầu cũng có gánh hát. Nội dung các vở chèo, tuồng, hát ẳ đào... thường phản 
ánh đời sống lao động cần cù, vất vá nhưng lạc quan của nhân dân, lên án 
kẻ gian nịnh và ca ngợi tình thương yêu con ngưi 


Khách nước ngoài đã ghí lại bằng những kí hoạ cảnh biểu điền múa trên 
dây, dánh du, luyện võ... ở nước ta thời bấy giờ. 


CÂU HỎI 


'1. Em hãy lập bảng tóm tắt về nh hinh kinh tổ, văn hoá nước ta ở các thế kỉ XVI - XVII. 
'Có những điểm gi mới ? 


2. Hãy trnh bày sự phát tiển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật 
dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII- XVIIL 


3. Vi sao nghệ thuật dân gian thởi k này phát biển cao ? 


Bài 24 
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÄNG NGOÀI THẾ KỈ XVII 


1. Tình hình chính trị 


Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài suy sụp. Vua 
Lê chỉ còn là cái bóng mờ trong cung cấm. Phủ chúa thì quanh năm hội hè, yến 
tiệc, phung phí tiển của. Quan lại, binh lĩnh hoành hành, đục khoét nhãn dân. 
Theo sử cũ, chúa Trịnh Giang cho xây nhiều chùa lớn. Năm 1730, hàng, 
vạn dân ở Hải Dương phải đi đào sông, kế gỗ và đấp đường, chỗ gạch đá 
để tu sửa hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm. 


Chữa Trịnh Sâm cảng lún sâu hơn vào "vãng bàn" ăn chơi hưởng lạc. 
Vào địp Tét Trung thu, "chúa phát gấm lầm hảng trầm, hàng ngăn cải đền 
lồng tỉnh xảo tuyệt vời, mỗi cải giá đến mãy chục lạng vàng", 


Trong phủ chúa có đến bốn, năm trăm hoạn quan, "ngạo mạn, hách 
dịch... cả nước căm ghét, ghế tm, kinh sợ chúng". 


Quan lại xết xử "đục nước béo cò", “để chủ kể giảo hoạt lọt lưới pháp 
luật, kẻ điêu loa được múa mép, kẻ lí ngay đảnh phải chịu thua” 


(Hhông sức của Ngự sử đài năm 1719) 
- Chính quyển họ Trịnh (Đảng Ngoài) đ thể kỉ XVIII như thế nảo ? 


TI6 


Ruộng đất của nõng đân bị địa chủ, quan lại lấn chiếm. Sản xuất nông, 
nghiệp đình đốn. Hạn lụt, mất mùa liên tiếp xảy ra. Các đẻ sông Hồng, sông Mã 
nhiêu năm bị vỡ. Hàng chục huyện bị ngập, nhà cửa trôi dạt. Nhà nước đánh 
thuế rất nặng các loại sản phẩm, hàng hoá. Công thương nghiệp càng sa sút, 
chợ phố điều tàn. 


Nhã sử học Phan Huy Chủ viet : "Vì trưng thư quả mức dân kiệt cả vật 


1ực mà không; thể nộp đủ đên nỗi trở thành bắn cù 
Cũ người vì thuế sơn mà chặt cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá khung cửi, vì 
thủ cá tôm mà phải xế chải lưỡi ..', 


ing mà bỏ cả nghề nghiệp, 


(Lịch triều hiến chương loại chí) 


Vào những năm 40 của thế kỉ XVIIL hàng chục vạn nông đân chết đói, 
người sống sót phải lia bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi. 


Nạn đối khẳng khiếp năm 1740 - 1741 ở Đăng Ngoài, "Dân lưu vong, 
bông bố, dất díu nhau di kiếm àn đây dường... Dân phẫn nhiễu sống nhờ 
rau cỏ, ăn cả chuột, rắn. Người chết đối ngẩn ngang, người sống sót không: 
còn một phẫn mười. Làng nàn có tiểng trà mật cũng chỉ cần năm, ba hộ 


(Khâm định Việt sử thông giảm cương mục) 
Cuộc sống thê thám đã thúc đẩy người nông dân vùng lên chống lại chính 
quyền phong kiến. 
~ Sự mục nát của chỉnh quyền họ Trịnh đã đẫn đến những hậu quả gì 7 


9. Những cuộc khởi aghĩa lớn 

Trong khoảng 30 năm giữa thế kỉ XVIH, phong trảo nông dân ở Dàng, Ngoài 
bùng lên khắp các trấn đồng bằng và vùng Thanh - Nghệ. 

Những cuộc khỏi nghĩa lớn là khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737), 
khỏi nghĩa Lê Duy Mật (1738 - 1770), khỏi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 ~ 
1751), đặc biệt là khỏi nghĩa Nguyễn Hữu Câu (1741 - 1751) và khỏi nghĩa 
Hoàng Công Chất (1739 - 1769). 

Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng nổ ra ở Sơn Tây, mổ đầu phong trầo 
nông dân ở Đảng Ngoài. 


HH 


“Khởi nghĩa Lê Duy Mật hoạt đông khắp vùng Thanh Hoa và Nghệ An, 
kếu dài hơn 30 năm 

Khỏi nghĩa Nguyễn Danh Phương (quận Hiẻo) lấy núi Tam Đảo 
(Vĩnh Phúc) làm căn cứ và lan ra khắp các trấn Sơn Tây, Tuyên Quang. 


~ Hãy kể tên những cuộc khỏi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đảng Ngoài. 


GHỦGÁI 

(8) Nguễn trển- Nguyễn Cử 

VbBrhDng 
NguễnHữu Cứu 
Hoờng Công Chốt Ẫ 
© NayễnDønhftương — /, 
(8 l00wMẸE 

'Z!. NguyễnDươngHưng, 
KNHBỆC: Tại lối 
—-~. Bên gõiquốc dargôyroy 


“Hình 55- Lước đỗ nơi diễn ra các cuộc khủi nghi nông đân. 
cả Đăng Ngoài thế kỉ XVIII 


Nguyễn Hữu Cầu (còn gọi là quận He) là một thủ lĩnh kiệt xuất của phong. 


trào nông dân dương thời. Cuộc khởi nghĩa xuất phát từ Đỏ Sơn (Hải Phòng), 
đi chuyển lên Kinh Bắc, uy hiếp kinh thành Thăng Long, rồi xuống Sơn Nam, 
vào Thanh Hoá, Nghệ An. 


Nghĩa quân nêu khẩu hiệu "Lấy của nhà giầu chia cho người nghèo", được 
dân chúng nhiệt tình hưởng ứng, 


THoàng Công Chất là người đứng đầu cuộc khỏi nghĩa ở vùng Sơn Nam 
Sau một thời gian hoạt động ở đồng bằng, Hoàng Công Chất chuyển lên 
Tây Bắc. Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa là vùng Điện Biên. Tại đây, các dân 
tộc Tây Bắc đã hết lòng ủng hộ Hoảng Công Chất. Ông có công bảo vệ vũng, 
biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống trong các bản mường, 


Các cuộc khỏi nghĩa trước sau đều bị thất bại, nhiều thủ lĩnh bị bắt, bị xử 


tử. Nhưng ý chí đấu tranh chống áp bức cường quyền của nghĩa quân đã lâm 
cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay. 


~ Em có nhận xét gì về phong trảo nông dân Đảng Ngoài ở thể kỉ XVIH 2 


CÂU HỎI 


'1. Hãy nêu những nót chính về tính hinh xã hội Đảng Ngoãi ở nữa sau thể kỉ XVIII. 


2. Nhận xét Về tính chất vã quy mô của phong trao nông dân Đảng Ngoái ở thế kỉ XVII, 
'So sánh vớ các thể kỉ tước, 


3. Ý nghĩa lịch sử của phong trào khỏi nghĩa nông dân Đăng Ngoài. 


ải 25 
PHONG TRÀO TÂY SƠN 


1 - KHÔI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY öƠN 


1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII 


Từ giữa thế kỉ XVIIL, chính quyền họ Nguyễn ở Dàng Trong suy yếu đân. 
Việc mua quan bán tước phổ biến. Số quan lại ngày càng tăng, nhất là quan thu thuế: 
C6 nơi trong một xã có 20 xã trưởng và hàng chục nhân viên thu thuế (gọi là 
tướng thần). Quan lại, hảo cường kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân. 
thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ 


119 


Trong triu đĩnh Phú Xuân, Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự 
xưng "quốc phố", khét tiếng tham những, 

Nhà bắc học Lê Quý Dôn (thế kỉ XVIH ) nhận xét : 'Từ quan to đến quan 
nhỏ, nhà của chạm trở... lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn 
nhau... Họ coi vàng bạc như cát. lúa gạo như bàn, hoang phí vô cùng” 
Trương Phúc Loan "thu lợi 5 cửa nguồn, nhận của đút lót, vàng bạc, châu. 
bầu, gấm vóc chứa đây nhà, Ruộng vườn, tôi tớ, trâu ngựa khöng biết bao 
nhiều mà kế" 

(Phủ biên tạp lục) 
Nông dân bị địa chủ cường hào lấn chiếm ruộng đất. Nhân dân đồng bằng, 
phải nộp nhiêu thứ thuế. Nhân dân miễn núi phải nộp lâm thổ sản như ngà voi, 
sửng tê, mật ong v.v... 
~ Sự mục nắt của chính quyển họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì 
đối v 


nông dân và các tầng lắp khác ? 


Cuộc sống người dân ngày càng cơ cực. Nỗi bất bình oán gị 
lớp xã hội đối với chính quyển họ Nguyễn ngày càng dâng cao. Cuộc khởi 
nghĩa của chàng Lía đã bùng lên trong hoàn cảnh đó. 


lận của các tắng 


lía xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. Là người khí khái, giải 
vỡ nghộ, Lía tập hợp dân nghèo nổi dậy, chọn Truông May (Bình Định) 
làm căn cứ, lấy của người giảu chía cho người nghèo. 
Ở Binh Định đã lưu truyền bài vẻ "Chàng Lia" : 
.. Lên yên thắng xuống trùng trùng rinh rang(1) 
lâu la) kén đủ trăm ngàn, 
Thịnh lình cướp trại đánh ngang quân triểu. 
Quân bình đang; lúc bao vây, 
Chợt đầu bị đánh, xit bao hãi hùng... 
Khởi nghĩa của Lía bị đập tắt, nhưng hinh ảnh chảng Lía côn mãi trong. 
lòng người dân miền Trung : 
.Ai vào Bình Định mã nghe, 
"Nghe thơ chàng Lía, hát về Quảng Nam. 


hí thế đần 


(ĐÝ 
(G) Lâu la :ồ dây là nghĩa quản, 


ng nghênh chiến. 


120 


Chiều chiều én liệng Truông Mây, 
Cầm thương chú Lĩa bị vây trong thành. 


8. Hhởi nghĩa Tâ Sơn bùng nổ. 


Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ 
lên vùng Tây Sơn thương đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ 
khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn 

Tổ Hiên anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lư vốn quê ở 
Nghệ An, bị chúa Nguyễn bắt dưa vào Đảng Trong khai khẩn đất hoang. 
Thuở nhỏ, ba anh em theo học ông giáo Hiến, một nho sĩ bất mãn với chế 
độ thối nắt đương thời. 

Nguyễn Nhạc xây thành luỹ, lấp kho tàng, luyện nghĩa quân. Nghĩa quần 
được đồng bảo thiểu sổ ủng hộ lương thực, voi ngựa. 

Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn hạ đạo, lập căn cứ 
ở Kiên Mĩ (huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định) rồi mở rộng hoạt động xuống vùng 
đồng bằng, Nghĩa qun "lấy của người giầu chia cho người nghèo", xoá nợ chủ 
nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế. 


tệ 
Huyễn Phù Cát - Đơm Thuý 
Cổ£m. tổ 
“Son thượng đạo. Cản Dương 
HN Mũ TỈNH BÌNH ĐỊNH mù 
GIÁ LAI ng Bhh II Ì 
ứng Nhạc : Ì 
: HuiệNAnNh 
ouan /CCDB dc 
Xu, &20y/Màn ( 
= 
s ha KENMÍ sung 
S0) 000) KƯỚNỚ 
[sua thủ Phong 
— 9 
tương bộ Am 
€6ểm Tenco TƯỢNG. 
HADNhƠN Tênmới cÁtonh phố Guy 


"Hình 55- Lược đồ căn cứ dịa của nghĩa quân Tây Sơn 


121 


Nông dân nghèo, đồng bảo Chăm, đồng bảo Ba-na vũng An Khê nhiệt tình 
tham gia nghĩa quân. Thợ thủ cóng, thương nhân, kể cả hào mục các địa 
phương, cũng nổi dậy hưởng ứng. 

Một số giáo sĩ phương Tây có mặt ở nước ta bấy giờ đã mõ tả nghĩa 
quân Tầy Sơn là : ban ngây những người khỏi nghĩa xuống các chợ, kẻ đeo 
gươm, người mang cung tôn, có người mang súng... Người la gọi họ là 
những kẻ nhân đức đối với người nghèo... Họ muốn giải phóng người dân 
khỏi ách chuyên chế của vua quan. 


CÂU HỒI 
'1. Hãy nêu những nét chính về tỉnh hinh xã hội Đảng Trang ở nửa sau thể kỉ XVIII 
2. Tại sao nhân dân hăng hái them gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay tử đầu ? 


II - TÂY ÖON LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYÊN 
VÀ DÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM 


1. Lật đổ chính quuển họ Nguuễn 


Mùa thu năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát phẩn lớn phủ Quy Nhơn. 
Tháng 9 năm đó, nghĩa quần hạ được phủ thành. Chỉ trong vỡng một năm 
(đến giữa năm 1774), nghĩa quân kiểm soát một vũng rộng lớn từ Quảng Nam 
ở phía bắc đến Bình Thuận ở phía nam. 

Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh ở Đảng Ngoài phái mấy vạn quản vào. 
đánh chiếm Phú Xuân (Huế). Chúa Nguyễn chống lại khóng nổi, vượt biển vào 
Gia Định. 


Nghĩa quân Tây Sơn ở vào thế bất lợi : phía bắc có quân Trịnh, phía nam 
còn quân Nguyễn. Nguyễn Nhạc phải tạm hoà hoãn với quân Trịnh để đốn sức 
đánh Nguyễn. Từ năm 1776 đến năm 1783, nghĩa quán Tày Sơn đã bốn lần 
đánh vào Gia Định. 

Trong lần tiến quần năm 1777, Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ 
còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong đến đầy 
bị lật đổ, 

~ Tại saa Nguyễn Nhạc phải haả hoãn với quân Trịnh ? 


122 


d0 GIẢI 
ingiphetti Tin lghện 
.usslsdnghThrBm (T117. 


TRymliacâg gấiRạyễnhágAn Tin 
TP thon daoan on 


TP Thinl6eng àunloeNe 
Amiartudanimtx ơn 
KT ........êa 


_ 4 


CHỦ GẢI 


` 


WếN  icasclesnen 
mm... 
gi: CN, 
Man min) 
Muftl0@MPA) 
ThgBercdh sdye, 


Hình 57 Lưge độ Tây Sun khối nghựa chống các thể lực phong kiển 
và chống quân xâm lược ngớc ngoài 


123 


9. Chiến thắng Rạch Gẩm - Xoài Mút (1785) 


Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm. Cuối tháng 7 - 1784, 
quân Xiêm kéo vào Gia Định : 2 vạn quân thuỷ đổ bộ lên Rạch Giá (Kiên Giang), 
3 vạn quân bộ xuyên qua Chân Lạp tiến vào Cần Thơ. 


Cuối năm đó, quản Xiêm đã chiếm hết miễn Tây Gia Định (các tỉnh miền 
Tây Nam Bộ). Giặc kiêu căng, hung bạo, mặc sức đốt phá, giết người, cướp 
vàng bạc chở về nước. Nhân đân Gia Định nung nấu căm thù quán Xiêm 
xâm lược. 

Tháng 1 - 1785, Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Dịnh. Nguyễn 
Huệ đồng đại bản doanh ở Mĩ Tho, chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài 
Mút (Châu Thành - Tiên Giang) làm trận địa quyết chiến. 

Đuạn sông từ Rạch Gâm đến Xoài Mút dài khoảng 6 km, rộng hơn 1 km, 
có chỗ gần 2 km. Hai bở sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn. 
Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục bánh 

Bố trí xong trận địa, mở sáng ngày 19 - 1 - 1785, Nguyễn Huệ dùng mưu 

nhử quân địch vào trận địa mai phục. Thuỷ binh ta từ Rạch Gảm, Xoài Mút 


“Thai Thạch 


KIM SƠN. Thi 


T CHỦ GIẢI 
— me Quản Xến lến cuấn. 


vất cannrsnnaøoc 
 dụi 16 9ntn con 
TB] by bàn em de ray si 


Hình 58= Lược đồ chiến thẳngg Rạch ấm - Xuâi Mát 


124 


và cũ lao Thới Sơn đồng loạt xông thẳng vào đội hình địch đang xuôi theo 
dòng nước, 

Bị lấn công bất ngờ và mãnh liệt, chiến thuyền quần Xiêm tan tác hoặc bị 
đốt cháy. Binh lính Xiêm bị tiêu diệt gân hết, chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo 
đường bộ chạy về nước. Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong. 

Trận Rạch Gẫm - Xoài Mút là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất 
trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, đập tan âm mưu xâm lược của 
phong kiến Xiêm. 


“Sử triều Nguyễn cũng ghí nhân : “Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn 
(đầu năm 1785 theo đương lịch), ngoài miệng tuy nói khoác, nhưng trong; 
bụng thì sợ quân Tây Sơn như cọp!. 


(Đại Nam thực lục) 


CÂU HỎI 
11. Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền tử Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa 
quyết chiến ? 
2. Dựa vào lược đó, em hãy trình bày diễn biến trần Rạch Gấm - Xoài Múi. 
3. Theo em, chiến thắng Rạch Gãm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào? 


II - TÂY #ƠN IẬT ĐỒ CHÍNI QUYỀN HQ TDỊNH 


1. Họ thònh Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh 


Sau khi đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm, các thủ lĩnh Tây Sơn tính việc 
tiêu diệt nốt họ Trịnh ở Đàng Ngoài. 

Bấy giờ quân Trịnh đang đồng ở Phú Xuân, kiêu căng, sách nhiêu, khiến 
dân chúng rất căm giản. Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức 
của Nguyễn Hữu Chỉnh, tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân. 
Tháng 6 - 1786, quân Tây Sơn kéo đến trước thành Phú Xuân. Nhờ nước sông, 
lên cao, thuyển của Tây Sơn tiến sát thành, cùng bộ binh giáp chiến với quân 
Trịnh. Quân Trịnh bạc nhược, bị tiêu diệt nhanh chóng. Thừa thẳng, Nguyễn. 
Huệ đưa quân ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong. 


125 


Từ đây, Nguyễn Huệ quyết định tiến thẳng ra Đăng Ngoài. Ông nêu danh 
nghĩa "phù Lê diệt Trịnh" và kêu gọi nhân dân hưởng ứng, 


Ngày 21 - 7 - 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, Chúa Trịnh bị dân 
bắt và nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh tồn tại hơn 200 năm đến 
đây sụp đổ. Nguyễn Huệ vào Thăng Long, giao chính quyền ở Đàng Ngoài 
cho vua Lê. 

Cùng với việc tiêu diệt chính quyển họ Nguyễn ở Đảng Trong, việc quần 
Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài đã phá bỏ ranh giới sông 
Gianh, Luỹ Thây, tạo ra những điều kiên cơ bản cho sự thống nhất đất nước, 
đấp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước. 

- Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc liển quân ra 
Bắc Hà lần thứ nhất (1786). 


9. Nguuễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguuên Huệ thu phục Bắc Hà 


Trên đường trở về Nam, Nguyễn Huệ cho Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại 
Nghệ An giúp trấn thủ Nguyễn Văn Duệ. Sau khi Tây Sơn rút, tình hình 
Bắc Hà lại rối loạn. Lê Chiêu Thống không đẹp nổi những cuộc nổi loạn của con 
cháu họ Trịnh, phải mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp. 


Bấy già ba anh em Tây Sơn chỉa nhau giữ ba vùng : Nguyễn Nhạc - 
Trung ương Hoàng đế đóng ủ Quy Nhơn, Nguyễn Huệ - Bắc Bình Vương 
đồng ở Phú Xuân, Nguyễn Lữ - Dông Dịnh Vương ở Gia Dịnh. 


Nguyễn Hữu Chỉnh giúp vua Lê đánh tan các tần dư họ Trịnh. Nhưng 
Chỉnh lại lông quyên, muốn xây dựng lực lượng riêng và ra mặt chống Tây Sơn. 
Mưu đồ này được bộc lộ trong một câu thơ của Chỉnh ; 
Đường trời mở rộng thênh thênh, 
Ta đây cũng một triều đình kém ai. 


Nguyễn Huệ liền sai Vũ Văn Nhậm tiến quân ra Bắc trị tội Chỉnh. Diệt 
được Chỉnh, đến lượt Nhậm lại kiêu căng, có mưu đỏ riêng. Giữa năm 1788, 
Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long diệt Nhậm. Bấy giờ, bẻ lũ Lê Chiều Thống đã 
trốn sang Kinh Bắc. Nguyễn Huệ được các sĩ phu nổi tiếng như Ngô Thì Nhậm, 


126 


'y Ích, Nguyễn Thiếp... hết lòng giúp sức trong việc xây dựng chính. 
quyền ở Bắc Hà. 

~ Vỉ sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ? 

Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, Tây Sơn đã ba lần tiến quân ra Bắc. 
Các tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh lẳn lượt bị Tây Sơn lật đổ. Như vậy, Tây 
Sơn đã tiê 
ở Đăng Ngoài, 


quân Nguyễn ở Đăng Trong vả lật đổ chính quyền Lê - 


CÂU HỎI. 
1. Em hãy kể những hoạt động sủa Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến 
năm 1788 
2. Quân Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê 
như thế nào ? 
3. Yếu lố nào giúp quản Tây Sơn lật đổ được các chính quyền đó ? 


IV - TÂY @CN DÁNH TAN QUẦN THANH 


1. Quân Thanh xâm lược nước ta 


Lê Chiêu Thống thế cũng lực kiệt, sai người sang cẩu cứu nhà Thanh. 
Vua Thanh là Càn Long muốn nhân cơ hội này thực hiện âm mưu xâm lược 
nước ta để mở rộng lãnh thổ xuống phía nam. 

Cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia lâm bốn 
đạo tiến vào nước taÍÐ, 

Trước thế giặc ảo ạt, quân ta rút khỏi Thăng Long, Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm 
sai người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ biết và gấp rút lập 
phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn. Phòng tuyến có quân bộ đóng ở Tam Điệp. 
(Ninh Binh), quân thuỷ đóng ở Biện Sơn (cửa Bạng, Thanh Hoá). Thuỷ - bộ 
liên kết vững chắc. 


~ Vĩ sao quân ta rút khỗi Thăng Long ? 


(1) Đạo thứ nhất tiến theo đường Lang Sơn, đạo thứ hai theo đường Cao Bằng, đạo thứ ba 
theo đường Tuyên Quang, đạa thứ tr theo đường Quảng Ninh tiến vào Hải Dương, 


127 


Tại Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị cho quân linh cướp bóc, đốt nhà, giết người 
rất tàn bạo. Lê Chiêu Thống được nhà Thanh phong là "Án Nam quốc vương”, 
thực ra chỉ là vua bù nhìn, Hằng ngày, y tìm cách trả thù, báo oán rất tần 
ngược. Người dân Thăng Long nói với nhau : "Nước Nam từ khi có đế có 
vương đến nay, chưa bao giờ thấy ông vua nào luỗn cúi đê hèn như vậy" 
(Hoàng Lê nhất thống chí). 

Tôn Sĩ Nghị suốt ngày ăn chơi, bắt nhân dân Thăng Long và các vùng lân 
cận phải nộp bò, lợn, lúa gạo ; có nơi còn phải nộp rơm cỏ nuôi lừa ngựa, dựng 
nha cửa, đồn luỹ cho giặc. Lòng căm thù quân cướp nước và lũ bán nước đã lên 
đến cao độ. 


8. Quang Trung đại phó quên Thanh (1789) 


Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngồi Hoàng đế (12 - 1788), lấy 
niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc. 


~ Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì ? 

Đến Nghệ An, Quang Trung tuyển thêm quân, mở cuộc đuyệt binh lớn ở, 
Vĩnh Doanh (Vĩnh, Nghệ An) 

Tới Thanh Hoá, Quang Trung tiếp tục tuyển thêm quân và làm lễ tuyên 
thệ, Trong lời dụ tướng sĩ, Quang Trung đã thể hiện rõ quyết tâm đánh tan 
quân ngoại xâm, bảo vệ nên độc lập dân tộc : 

“Đánh cho để dài tóc, 

Đảnh cho để đen răng, 

Đănh cho nó chích luân bất phản, 

Đảnh cho nó phiến giáp bất hoàn, 

Đánh cho sử trí Nam quốc anh hùng chỉ hưu chủ"! 

Ra đến Tam Điệp, Quang Trung khen ngợi kế hoạch tạm rút quản để bảo 
toàn lực lượng của Ngô Thì Nhậm và các tướng, 


{1) Bãi thơ nãy nói lên ÿ chí đánh tan quân xâm lược, bẩn về độc lập dân tộc, giữ gìn nễn văn. 
hoi và những phong tục tập quần lâu đối của nhân đân ; ÿ chí quyết tầm tiên diệt piạc khiển chơ 
quân thờ mảnh giáp không ũn, không một chiếc xe nào trử về ; đảnh chơ chúng biết rồng 
nước Nam anh hùng là cổ chủ 


128 


Quang Trung mở tiệc khao quãn và tuyên bố : "Nay hãy ăn Tết Nguyên Đán 
trước, đến sang xuân, ngày mồng 7 vào Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi 
hãy nhớ lời ta xem có đúng thế không ?" 


~ VÌ sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp 
Tết Kĩ Dậu ? 


~ Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phả quân Thanh như thể não ? 


CHỦ GIẢI 
[Elaewsswei 


2 Giản Thy Gơn tiến công. ớ 
Tư n ⁄ 


Cánphae 
lam Cián Thanh chay, 


Tình 59 Luặc đồ diễn biến trận đánh dồn Ngọc Hồi - Đống Da 
(Tết Kí Dậu - 1789) 


139 


Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm nãm đạo : 
- Đạo chủ lực, do Quang Trung trực tiếp chỉ huy, thẳng hướng Thăng Long. 


~ Đạo thứ hai và đạo thứ ba đánh vào Tây Nam Thăng Long và yểm hộ cho 
đạo chủ lực. 

~ Đạo thứ tư tiến ra phía Hải Dương 

~ Đạo thứ năm tiến lên Lạng Giang (Bắc Giang), chặn đường rút lui của địch. 

Đêm 30 tết (âm lịch), quân ta vượt sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt 
sụn toàn bộ quân địch ở đồn tiễn tiêu, Đêm mồng 3 tết, quân ta bí mật vây đồn 
Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội). Quân giặc bị đánh bất ngờ, hoảng sợ, hạ khí giới 
đầu hàng. 

Mỡ sáng mồng 5 tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội). Đây 
là đôn quan trọng nhất của địch với khoảng 3 vạn quân tỉnh nhuệ đóng giữ. 
Đồn luỷ được xây đắp kiên cố, xung quanh đều cắm chông sắt và chón địa lồi 
dây đặc. 

Mở đầu trận ảnh, hơn 100 voï chiến của quân ta ảo ào tiến về đồn giặc. 
Tiếp sau là đội quân mang những tấm lá chắn bằng gỗ quản rơm tẩm nước, 
bản vệ bộ bình theo sau. 

Khi đến sát đồn giặc, Quang Trung truyền lệnh cho tượng binh và bộ binh 
đồng loạt xông tới. "Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tần loạn, giày xéo 
lên nhau mà chết... thây ngổn ngang đây đồng, máu chảy thành suối. Quân 
Thanh đại bại" (Hoàng Lê nhất thống chí). 

~ Chiến thẳng Ngạc Hồi có ý nghĩa như thế nàn ? 

Khi đạo quân của Quang Trung đang đánh đồn Ngọc Hồi thì đạo quân của 
đồ đốc Long tấn công đồn Dống Đa. Dược nhân dân địa phương giúp sức, quân 
ta giáp chiến, đốt lửa thiêu chảy doanh trại giặc. Tướng giặc là Sằm Nghi Đống 
khiếp sợ, thắt cổ tự tử, 


Nghe tin đại bại, Tôn Sĩ Nghị bằng hoàng mất vía, vội vã cùng vài vò quan 
vượt sông Nhị sang Gia Lâm. 


Trưa mồng 5 Tết KỈ Dậu, vua Quang Trung trong bộ chiến bào xạm đen. 
khói thuốc súng, cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào Thăng Long giữa muôn 
tiếng reo hò 

Ba quân đội ngũ chỉnh tể tiên, 
Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh... 


130 


3. Nguuên nhên thắng lợi và ý aghĩo lịch sử của phong trào 
Tâu Sơn 

Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trảo Tây Sơn đã lật đổ các chính 
quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất 
nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. Đồng thời, phong trào Tây Sơn đánh 
tan các cuộc xám lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nến đóc lập và lãnh thổ của 
Tổ quốc. 

Có được thắng lợi trên, trước hết là nhờ ý chí dấu tranh chống áp bức bóc 
lột và tình thần yêu nước cao cả của nhân dân ta. Tiếp đó, sự lãnh đạo tài tình, 
sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đã góp phần quan trọng 
vào thắng lợi. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại của nhân dẫn ta ở 
thế kỈ XVIH, 


CÂU HỎI 
'1. Em hãy tình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp 
Tất Kỉ Dậu 1789 


2. Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân lộc 
trong những năm 1771 - T89. 
3. Lập niền biểu hoạt động của phong trảo Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789. 


Bài 26 
QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 


1. Phục hổi 


inh tế, xâu dựng văn hoó dẫn tộc 

Õ cuối thế kỉ XVIH, đất nước trải qua chiến tranh, loạn lạc kéo dài. Đồng 
ruộng bỏ hoang, xóm làng xơ xác, công thương nghiệp đình trệ. 

Sau chiến thắng ngoại xám, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng 
chính quyển mới, đóng đô ở Phú Xuân. Ông kịp thời đẻ ra những biện pháp 
thiết thực để khi phục kinh tế và ổn định xã hội. Chiếu khuyến nông được ban 
hành để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong. Chỉ trong, 


1ãI 


vải ba năm, "mùa mảng trở lại phong đăng, năm phần mười trong nước khöi 
phục được cảnh thái bình" 

Quang Trung đã bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế. Ông yêu cẫu nhà 
Thanh "mở cửa ái, thông chợ búa, khiến cho hàng hoá không ngưng đong, làm 
lợi cho sự tiêu dùng của dân". Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dân 

~ Tại sao "mở cửa ải, thông chợ búa" thi công thương nghiệp được 
phát triển ? 


ï Chiếu lập học. Ông nói 
ìm lẽ trị bình lấy việc tuyển 


Về văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung ban 
"Xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, 
nhân tài lâm gốc". Các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mỏ trường học, 


~ Chiếu lập học nói lên hoải bão gỉ của vua Quang Trung ? 

Vua Quang Trung dùng chữ 
Nôm làm chữ viết chính thức của 
nhà nước. Nhiễu sắc lệnh của 
Quang Trung được viết bằng chữ 
Nôm. Ông giao cho Nguyễn Thiếp. 
lập Viện Sùng chính để dịch sách 
chữ Hán ra chữ Nôm, dùng làm tài 
liệu học tập. 


9. Chính sách quốc phòng, 
ngoọi giao 


Quân xâm lược nhà Thanh đã bị 
đánh tan, nhưng nến an ninh và 
toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc vẫn còn 
bị đe doa. Phía bắc, thế lực Lê Duy Chỉ 
(em ruột Lê Chiêu Thống) lén lút 
hoạt động ở vùng biên giới Việt - 
Trung. Phía nam, sau thất bại ở 
Rạch Gầm - Xoài Mút, Nguyễn Ảnh 
cẩu viện tư bản Pháp và chiếm lại 
Gia Định. 


“Hình 60- Tượng đài Quang Trung 
(hại gồ Đứng Đa - Hà Nội) 


Nhận rõ nguy cơ từ nhiều phía, Quang Trung khẩn trương xây dựng một 
quân đội mạnh. 

Quang Trung tiếp tục thí hành chế độ quân dịch, ba suất đỉnh lấy một suất 
lính. Quân đội gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh. Chiến thuyền có 
nhiều loại, loại lớn có thể chở được voi chiến (hoặc 500 - 600 lính) và hàng chục 
đại bác. 

Về ngoại giao, chủ trương của Quang Trung đối với nhà Thanh lä mêm 
dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tắc đất của Tổ quốc. Vua nhà Thanh phải 
công nhận Quang Trung là "quốc vương", nghĩa là vua của một nước độc lập. 

Ở phía nam, Nguyễn Ánh đang tìm cách đánh ra Quy Nhơn. Quang Trung 
quyết định mở cuộc tấn công lớn, tiêu điệt hoàn toán lực lượng Nguyễn Ánh ở 
Gia Định. Tiếc thay, kế hoạch đang tiến hành khẩn trương thì ngày 16 - 9 - 1792, 
Quang Trung đột ngột từ trần. Công chúa Lê Ngọc Hản đã ghỉ lại sự nghiệp 
của Quang Trung, 

Mã này áo vải cờ đảo, 
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình. 

Quang Trung mất, Quang Toản lên ngôi vua, nhưng không đủ năng lực và 
uy tín điều hành công việc quốc gia. Nội bộ triều đình Phú Xuân nảy sinh mâu 
thuần và suy yếu nhanh chóng, 


CÂU HỎI 
'1. Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hối, phát triển kinh tế, ẩn định 
xã hội và phát triển văn hoá dân lộc ? 
2. Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào ? 
3. Tôm tắt những nót chính về sự nghiệp của vua Quang Trung. 


133 


Chương VI 
'VIỆT NAM NỬA ĐẦU THỂ KỈ XIX 


Hải 27 
CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN 


1 - TĨNH HÌNH CHÍNH T©Ị - KIN TẾ 


1. Nhà Nguyễn lệp lọi chế độ phong kiến tập quyển 


Nhân nội bộ Tây Sơn suy yếu, hằng năm đến mùa gió dông - nam, 
Nguyễn Ánh đem thuỷ binh tiến ra lấn dẫn vùng đất của Tây Sơn. 

Sau khi chiếm được Quy Nhơn (tháng 6 - 1801), Nguyễn Ánh đánh thẳng 
ra Phú Xuân. Nguyễn Quang Toản phải chạy ra Bắc Hà. Khoảng giữa năm 
1802, Nguyễn Ánh huy động nhiều cánh quân thuỷ - bộ đồng thời tiến ra Bắc. 
Quân của Nguyễn Ánh lân lượt đánh chiếm vùng đất từ Quảng Trị đến Nam 
Định rồi Hến thẳng về Thăng Long. Nguyễn Quang Toản vượt sông Nhị chạy 
lên mạn Bắc Giang thì bị bắt, chấm đứt triều Tây Sơn. 

Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh 
đô, lập ra triêu Nguyễn ; năm 1806, lên ngồi Hoàng đết, Nhà nước quân chủ 
tập quyền được củng cố. Vua Nguyễn trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng 
trong nước, từ trung ương đến địa phương. 

Năm 1815, nhã Nguyễn ban hành bộ Hoàng triểu luật lệ (cồn gọi là luật Gia 
Long - niên hiệu của Nguyễn Ảnh). 

'Các năm 1831 - 1832, nhà Nguyễn chia nước lảm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc 
(Thừa Thiên), Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là chức tổng đốc, cồn các tỉnh vừa và nhỏ 
là chức tuần phủ. 


(1 Năm 104, vua nhã Thanh sai sử sang phong cho Gia Long, nhưng đến năm 1806, ông mới. 
tầm lễ xưng dế hiệu (Hoàng đề), 


134 


CHỦ GIẢI 
PATÊN Tinckcđehv| 
hàn chú 


~ :~t~: BếngD quất l2 npy tr 


"Hình 6T - Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn (từ năm 1832) 


* Phin An + năm 183 đổi thành Gia Định 


195 


Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều binh chủng. Ở kinh đô và các trấn, tỉnh, 
đếu xây thành trì vững chắc. Một hệ thống trạm ngựa được thiết lập từ 
Nam Quan đến Cà Mau để kịp thời chuyển tin tức giữa triểu đình với các 
địa phương. 


Hình 62- Quan vò thải Nguyễn Hình 68 Lính cân vệ thời Nguyễn 


~ Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền ? 

Về quan hệ ngoại giao, các vua Nguyễn thân phục nhà Thanh. Nhiều chính 
sách của nhà Thanh được vua Nguyễn lấy làm mẫu mực trị nước. Đối với các 
nước phương Tây, nhà Nguyễn khước từ mọi tiếp xúc. Điêu này cảng thúc đẩy 
nước Pháp chuẩn bị việc xâm lược nước ta. 


9. Hinh tế dưới triểu Ngujễn 


n chiết 


Võ nông nghiệp, sau nhiều tranh, nông nghiệp nước ta sa sút 
nghiêm trọng. Các vua Nguyễn rất chú ý việc khai hoang. Các biên pháp di dân 
lập ấp và lập đồn điển được tiến hành ở nhiều tỉnh phía bắc và phía nam. 


186 


Năm 1828, Nguyễn Công Trứ được cử làm Doanh điển sứ. Ông chiêu mộ 
Tiên Hải (Thái Bình) 


dân lưu vong khai phá miễn ven biển, lập nên các hư) 


và Kim Sơn (Ninh Bình). Hàng urăm đốn điển được thành lập rải rác ở các tỉnh 
Nam Kì. 


Việc khai hoang đã tăng thêm diện tích canh tác. Nhưng ruộng đất bủ 
hoang vẫn còn nhiều, vì nông đân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất, 
phải lưu vong. 


~ Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào ? 


- Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn côn tỉnh trạng 
nông dân lưu vong ? 


Nhà Nguyễn đặt lại chế độ quân điển. Nông dân bị trồi buộc vào ruộng đất 
để nộp tô thuế và đi phụ địch cho nhà nước. Nhưng, phân lớn ruộng đất đã tập 
trung vào tay địa chủ. Do vậy, chế độ quân điển không còn tác dụng phát triển 
nông nghiệp và ổn định đời sống nông dân. 

Ở các tỉnh phía bắc, việc sửa đắp đẻ không được chú trọng. Lụt lội, hạn hán 
xảy ra luôn. Thời Tự Đức, tải chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc 
sửa đấp đẻ càng khó khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên), đề vũ 
18 năm liên. Dân phiêu tán khắp nơi, trong dân gian có cầu : "Oai oái như phủ. 
Khoái xin cơm". Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy. 

¡ sao việc sửa đắp đê ở thởi Nguyễn gặp khỏ khăn ? 

Vẻ công thương nghiệp, theo đả phát triển của các thế kỉ trước, công 
thương nghiệp có điều kiện phát triển thêm, Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc 
tiễn, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Định... Thơ giỏi các địa 
phương được tập trung về sản xuất trong các xưởng của nhà nước, 


Thợ đồng tâu nước t+ có tay nghề khả cao, biết ứng dụng kĩ thuật 
châu Âu. Một người Mĩ đến nước ta năm 1820 nhận xét : "Người Việt Nam 
là những thợ đồng tầu thành thạo. Họ hoàn thành cũng trình với kĩ thuật 
"hết sức chính xác" 


Ngành khai thác mổ được mở rộng. Cả nước có hàng trăm mỏ được khai 
thác (các mỏ vàng, bạc, đồng, kẽm, chỉ, điểm tiêu...). Nhưng cách khai thác còn 
lạc hậu. Các mỏ hoạt đông thất thường và sa sút đản. 


137 


Các nghẻ thủ công ở nông thôn vả thành thị vấn không ngừng phát triển 
Nhiều làng thủ công nổi tiếng khắp nước như lảng Hát Tràng, Ngũ Xã, Vạn 
Phúc (Hà Nội), Bảo An (Quảng Nam) v.v... Nhưng hoạt động thủ công nghiệp 
trong dân gian còn rất phân tán. Thợ thủ cóng phải nộp thuế sản phẩm năng, 
nể. 

Sang thế kí XI, đất nước đã thống nhất, việc buôn bán có nhiều thuận lợi 
Ngoài các thành thị nổi tiếng trước đó như Hà Nội, Phú Xuân (Huế), Gia Định, 
nhiều thị tứ mới xuất hiện rải rác ở các tỉnh Nam Bộ và Trung Bộ. 

"Một thuyền trưởng người Pháp đốn Hồi An năm 1819 nhận xét : 'Hội An 
chỉ cú một đường phố những rất dài. Nhà cửa đều xây bằng gạch. Gian 
trước bày băn hàng hoá, gian sau là kho hàng kín đáo. Hà 
đến Hội An rất thuận lợi nhờ có nhiêu kênh đảo". 


tụ hoá vận chuyển. 


Theo Trịnh Hoài Đức, "Thảnh phố Mĩ Tho nhà ngồi cột chạm, ghe 
thuyên tấp nập, phần hoa huyền náo, thực là một nơi đại đô hội". Ở Sa Đác 
"phố chợ thẳng bở sông, nhà cất liên nhau kéo dài 5 dặm. Dưới sôngg, nhà hè. 
đậu thẳng hàng, bản đủ các thử tơ lua Nam - Bắc, đầu m, than củi, tre mây, 
mắm muôi. Trên bử sõng buôn bản tấp nập, hàng hoá choá mắt, thật là một 
nơi phốn hoa danh thắng vậy". 


(Gia Định thành thông chỉ] 


Hình 64 - Thường cảng Hội An (tranh vẽ cuốt thể kỉ XVIH) 


Dưới triểu Nguyễn, thuyền buôn các nước Xiêm, Mã Lai, nhất là Trung Quốc, 
thường xuyên sang nước ta mua bắn hàng hoá. Các vua Nguyễn 


138 


cũng nhiều lẫn phái quan sang Trung Quốc, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Xiêm, 
Nam Dương (In-đô-nê-xi-a) bán gạo, đường, các lêm sản... và mua về len dạ, 
đồ sứ, vũ khí... 

'Tâu buôn phương Tây (Anh, Pháp, Mì) cũng đến buôn bán ở các hải cảng 
Việt Nam. Nhưng nhà Nguyễn không cho người phương Tây mở cửa hàng, 
Họ chỉ được ra vào một số cảng đã quy định. 


CÂU HỎI 
11. Công cuộc khai hoang  thếi Nguyễn cõ tác dụng như thể não 2 
2. Em cô nhận xét gi về tính hinh thủ công nghiệp ở thới Nguyễn ? 


3. Chính sách ngoại thương của nha Nguyễn với các nước phương Tây được thể hiện 
như thế nào 2 


II - CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NIÂN DÂN 


1. Đời sống nhân dân dưới triểu Nguyễn 


Các tẳng lớp nhân dân sống khổ cực vì địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng đất, 
quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nể, Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành 
hành khắp nơi. 

"Quan coi dân như kẻ thủ, dân sợ quan như cọp, ngày đục tháng 
khoét của dãn cho dày tải riêng". Năm 1823, viên quan Bắc Thành l 
Nguyễn Công Trứ dăng sổ tố cáo :cái hại quan lại một hai phần, cái hại hào 
cường đến tăm chín phần. Nó làm con cái người ta thành mổ côi, vớ người 
1a thành goá bụa ... cứ công nhiên không kiếng sợ gì 


~ Em có nhận xét gì về đồi sống nhân dân dưới triểu Nguyễn ? 


9. Các cuộc nổi dâu 


Hãng trăm cuộc nổi dậy từ Bắc chí Nam, từ miễn xuôi đến miền ngược đã 
bùng lên suốt hơn nửa thế kỉ thống trị của nhà Nguyễn. Nổi bật hơn cả là các 
cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vành, Nông Văn Văn, Lê Văn Khôi, Cao Bá Quát... 


1A9. 


140 


cHú GIẢI 
1 Khử EImB2 Văn 


ah 


“Tĩnh 5- Lugc đố những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy của nhân dân. 
chống; vương triểu Nguyễn mữa đâu thế kỉ XIX 


Khổi nghĩa Phan Bá Vành (1821 - 1827) 


Phan Bá Vành người làng Minh Giám (Thái Bình), thuở nhỏ đi ở chăn trâu 
cho nhà địa chủ. Năm 1821, ông kêu gọi nông dân trong vùng nổi dây chống 
địa chủ, quan lại. Hoạt đông của nghĩa quân lan khắp Thái Bình, Nam Định, 
Hải Dương, Quảng Yên. 

Phan Bá Vành lập cần cứ chính ở Trả Lũ (Nam Định), đánh nhau hàng chục 
trận lớn với quân triểu đinh. Sử nhà Nguyễn ghi : "Khi lâm trận thĩ đàn bà con 
gái cũng cầm giáo mác mã đánh" 

Năm 1827, nhà Nguyễn huy động hàng chục viên tướng đem hằng vạn 
quân bao vây, tấn công căn cứ Trả Lũ. Phan Bá Vãnh không chống nổi, định 
thoát ra biển, chẳng may bị bắt. Cuộc khởi nghĩa bị đản áp. 

Khôi nghĩa Nông Văn Vân (1833 - 1835) 

Nông Văn Văn là tù trưởng dân tộc Tày, giữ chức tri châu Bảo Lạc (Cao Bằng), 
Không chịu nổi sự chèn ép của triều đình nhã Nguyễn, Nông Văn Vân cũng 
một số tù trưởng tập hợp dân chúng, nổi dậy. 


Nông Văn Vân truyền hịch tổ câo vua Nguyễn (Minh Mạng) : 
“Mười lăm năm đức chính có chỉ ! 
Kho hình luật vẽ nên hùm có cảnh 
Ba mươi tỉnh nhân dân đều oán 
Tiếng oan hào kêu dạy đất không lung !" 

Cuộc khởi nghĩa lan khắp miễn núi Việt Bắc và một số làng người Mường, 
người Việt ở trung du. Nhà Nguyễn đã hai lần cử những đạo quân lớn kéo lên 
đản áp, nhưng không hiệu quả. Lần thứ ba (năm 1835), quân triều đình tấn 
công dữ dội từ nhiễu phía và bao vây đốt rừng, Nông Văn Văn chết trong rừng, 
Cuộc khởi nghĩa bị dập tắt 

Khỗi nghĩa Lê Văn Khối (1833 - 1835) 


Lê Văn Khôi là một thổ hão ở Cao Bằng, sau vào Nam. Tháng 6 - 1833, ông, 
khởi bình chiếm thành Phiên An (Gia Định), tự xưng là Bình Nam Đại nguyên 
soäi, giết lên quan gian ác Đạch Xuân Nguyên. Mấy tháng sau, cả sáu tỉnh Nam 
Ki đều theo ông khỏi nghĩa. Sau đó, viên tướng Thái Công Triều làm phản, đầu 
hàng triều đình. Lê Văn Khôi bị cô lập, lâm bệnh rồi qua đời (1834). Nghĩa quân 
đưa con trai ông mới 8 tuổi lên thay. Tháng 7 - 1835, cuộc khởi nghĩa bị dần áp 
khốc liệt. 


11 


Khối nghĩa Cao Bá Quát (1854 - 1856) 


Cao Bá Quát người huyện Gia Lâm (Hà Nội) là một nhà nho nghèo, một nhà 
thơ lỗi lạc. Căm ghét chính sách cai trị của nhà Nguyễn, ông cùng một số bè bạn 
tập hợp nông dân và các dân tộc miền trung du, định nổi đậy ở Hà Nội, Bắc Ninh. 
Nhưng kế hoạch bị lộ, nghĩa quân buộc phải khỏi sự sớm hơn dự tính 


Đầu năm 1855, trong một trận chiến đấu ác liệt ở vùng Sơn Tây (Hà Nội), 
Cao Bá Quát hi sinh. Nghĩa quân vẫn tiếp tục chiến đấu, đến cuối năm 1856, 
cuộc khỏi nghĩa mới bị đập tất. 


Phong trào đấu tranh của nông đân vã nhân dân các dân tộc dưới triểu 
Nguyễn là sự kế thừa truyền thống chống áp bức, cưỡng quyền ở các thế kỉ 
trước, nhất là ở thế kỉ XVIH. 


~ Hàng trăm cuộc nổi dậy chống nhả Nguyễn nói lên thực trạng xã hội 
bấy giờ như thế nào ? 


CÂU HỎI 


1. Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước la có những điều kiện gì mổi để phát triển kinh tế 
được thuận lợi ? 


2. Tôm tắt những nét chính cân chính sách của nhã Nguyễn về chính trị, đổi ngoại 
kinh tế, xã hội. 


3. Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống cực khổ của nhân dân ta. 
4. Tôm tắt những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX 


HBải 28 


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC 
CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 


I- VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 
1. Văn học 


Đến cuối thế kỉ XVII, nên văn học dân gian ở nước ta càng phát triển rực 
rỡ dưới nhiều hinh thức phong phú, từ tục ngữ, ca dao đến truyện thơ dài, 


142 


truyện tiếu lâm. Trải qua nhiều thế kỉ, văn học viết bằng chữ Nôm phát triển 
đến đỉnh cao, tiêu biểu là Truyện Kiểu của Nguyên Du. Truyện Kiểu là tác 
phẩm kiệt xuất của Nguyễn Du, làm rạng rỡ nên văn học dân tộc. Nội dung, 
Truyện Kiều phản ánh những bất công và tội ác trong xã hội phong kiến. Bọn 
quan lại tham nhũng được tác giả vạch trần. Cuộc đấu tranh chống áp bức của 
nông dân được tác giả ngợi ca 


Có thể kể thêm các tác phẩm nổi tiếng như Chỉnh phụ ngâm khúc, 
Cũng oán ngắm khúc, thơ của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá 
Quát, Nguyễn Văn Siêu... Ngoài ra, có nhiều truyện Nôm khuyết danh 
Hỗ Xuân Hương là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biểm nổi 
tiếng. Thơ của bà đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyên sống 
của người phụ nữ. 


~ Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của một trong các tác giả 
nồi trên. 

'Văn học Việt Nam thế kỉ XVII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh phong phú 
và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời cũng những thay đổi trong tâm tư, tình 
cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam. 


9. Nghệ thuật 


Văn nghệ đân gian phát triển phong phú. Nghệ thuật sân khẩu, tuồng, 
chẻo phổ biến khắp 
nơi, nhất là vào các dịp 
hội làng. Ở miễn xuôi, 
lần điệu quan 


có 
họ, trống quân, hát lí, 
hất đặm, hát tuổng... Ở 
miễn núi, có hát lượn, 
hát khắp, hát xoan. 


- Ở quê em có 
những diệu hát dân 


gian nàn ? đá 
Hàng loạt tranh f cVGGG 
dân gian xuất hiện, Hình 86 Chân trâu thối sáo (tranh dân gian) 


143 


đậm đà bản sắc đân tộc và truyền thống yêu nước (tranh Đánh vặt, Chăn 
trâu thổi sáo, Bà Triệu...), trong đó nổi tiếng nhất là dòng tranh Đông Hồ 
(Bắc Ninh). 

~ Em có nhận xét gì về để tải cửa tranh đân gian ? 


Các công trình kiến trúc nổi tiếng ở thời kì này là chủa Tây Phương (Thạch Thất, 
Hà Nội), dình làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh). Sang thế kỉ XIX, có cung điện 
lăng tấm các vua Nguyễn ở Huế, Khuê văn các ở Văn Miếu (Hã Nội 


Chùa Tây Phương là 
một công trình kiến trúc 
đặc sắc, là kiểu thức trang, 
trí cung đình tương tự các 
lốp mái của các lầu, cửa 
của kinh thành tạo ra sự 
tôn vĩnh cao quý. 


Nghệ thuật tác tượng, 
đúc đồng by giờ thể hiên. 
tài năng bậc thầy của các 
nghệ nhân nước ta. Chùa 
Tây Phương có 18 tượng 
vị tổ với những phong 
cách khác nhau. Trong 
cung điện Huế có 9 đỉnh 
Tình 67- Chùa Tây Phương đồng lớn và nhiễu công 
trình điêu khắc khác. 


Cổ dô Huế xây dựng từ thời Gia Long (1803) và đạt tối quy mỏ hoàn 
chỉnh dưồi triểu Minh Mạng (1820 - 1840), được bổ sung ở các thời vua 
Nguyễn tiếp theo, thành một tổng thế kiến trúc độc đáo và đa dạng. Trung. 
tâm là khu Đại Nội với gắn 140 công trình, mỗi công trình có chức năng: 
riêng biệt, được xây cất và trang trí độc đáo : Ngọ Môn, điện Thái Hoà, sân 
Đại Triều, cung Diên Thọ, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu, Triệu Miếu, 
Thái Bình Lâu, Duyệt Thị Đường... là những di tích nghệ thuật tiêu biểu còn 
lại. Ngoài ra còn các lãng tẩm của các vua Nguyễn Ở ngoại vi thành phố, 
mỗi lãng tẩm là một công trình nghệ thuật hài hoà giữa kiến trúc và cảnh 
quan. Năm 1993 UNESCO đã cấp bằng công nhận cổ đô Huế là Di sản văn 


hoá thế giải 


144 


Hình 68~ Ngọ môn (Huế) 


CÂU HỎI 


1. Sự phát triển rực rỡ của văn học Nôm cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX nói 
lên điều gì về ngòn ngữ và văn hoá của dân lộc ta ? 


2. Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gi 
đậc sắc so với các thể kỉ trước đó 7 


II - CIÁO DỤC, KHOA HỌC - KĨ THUẬT 
1. Giáo dục, thỉ cử 


Thời Tây Sơn, với tỉnh thản dân tộc quật cường, Quang Trung ra Chiếu lập 
học chấn chỉnh lại việc học tập, thi cứ, cho mở trường công ở các xã để con em 
nhân dân có điều kiện đi học ; đưa chữ Nôm vao thi cử. 


Đến nửa đầu thế kỉ XIX - thời Nụ: äi liệu học tập, nội dung thi cử không 
có gì thay đổi. Quốc tử giám được đặt ở Huế, lấy con em quan lại, thổ hào và 
những người học giỏi ở các địa phương vào học. Đáng chú ý là năm 1836, Minh 
Mạng cho thành lập "Tứ dịch quán" để dạy tiếng nước ngoài (tiếng Pháp, Xiêm) 


145 


9. Sử học, địo lí, ụ học 


Việc biền soạn lịch sử, địa lí có nhưng bước. 
tiến quan trọng. Triều Tây Sơn c6 bộ Dại Việt sử. 
kí tiển biên. Sử quán triều Nguyễn có Đại Nam 
thực lục, Đại Nam liệt truyện v.v... Lê Quý Đôi 
Phan Huy Chú là những tác giả tiêu biểu củ. 
thời kì này. 


Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn nhất của thế 
kỉ XVIH. Các tác phẩm nổi tiếng của ông là Đại 
Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu 
Tục, Văn Đài loại ngữ... Phan Huy Chú là tác giả 
bộ Lịch triều hiến chương loại chí. 

Có thể kể thêm một số công trình khác như 
Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, 
Nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định... - ;„„¿s 1 Thượng Lăn Ông, 
Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định và _ Jzlua li 0720-1791) 
Ngó Nhân Tỉnh là ba tác giả lớn ở Gia Định. 

('Gia Định tam gia") và đều là học trò của nhà giáo nổi tiếng Võ Trường Toản. 


Về y học có Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lăn Ông), là người thẫy thuốc có uy 
tín lớn ở thế kỉ XVITI Thông cảm sâu sắc với cuộc sống cực khổ của nhân dân, ông 
đã dày công nghiên cứu các sách thuốc thời xưa, kết hợp với kinh nghiệm chữa 
bệnh truyền thống nên đã phát hiện thêm công; dung của 305 vị thuốc nam và thụ. 
thập được 2854 phương thuốc trị bệnh trong dân gian. Ông có cống hiến xuất sắc 
ào nên y học và dược học dân tộc, đặc biệt là bộ sách Hải Thượng y tông tâm. 
lĩnh (66 quyển). 


3. Những thành tựu vể kĩ thuật 


Từ thế kỉ XVITI, một số kĩ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng vào 
nước ta. Thợ thủ công Nguyễn Văn Tú (người Đảng Trong) học được nghề làm 
đồng hồ và kính. thiên lí sau hai năm sống ở Hà Lan. Thợ thủ công của nhà 
nước (thời Nguyễn) chế tạo được máy xẻ gỗ chạy băng sức nước và thí nghiệm 
thành công tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước. 


Trên cơ sở nghiên cứu tâu thuỷ của phương Tây, năm 1839 các thợ thủ công 
đã đồng xong một chiếc tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước, Khi cho tàu chạy 
thử trên sông Hương, "máy chuyển động linh hoạt, di lại nhanh chóng" (Đại 
Nam thực lục). 


146 


Những thành tựu kĩ thuật nói trên chứng tỏ tài năng sáng tạo của người thợ 
thủ công nước la bẩy giờ. Tiếc rằng nhưng thành tựu như vậy chưa được nhà 
nước khuyến khích và đưa vào ứng dụng hiệu quả hơn. 


CÂU HỎI 


11. Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học - kĩ thuật ở nước t2 
cuối thể kỉ XVII - nửa đầu thế kỉ XIX. 


2. Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta thời ki này phản ánh điều gỉ ? 


Bài 29 
ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ CHƯƠNG VI 


Từ thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX, đất nước ta đã trải qua nhiều bước 
thăng trầm và những biến chuyển quan trọng vẻ chính trị, kinh tế, văn hoá và 
khoa học - kĩ thuật. Chúng ta hãy ôn lại bằng cách trả lời các 
câu hỏi sau đây : 

1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ? 

- Cuộc xung đột Nam - Bắc triểu ; 

~ Cuộc xung đột Trịnh - Nguyễn. 

2. Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng 
quốc gia như thế nào ? 

~ Tây Sơn lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê. 

- Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh. 

3. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao 2 

4. Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX. 

a) Về kinh tế 

~ Nông nghiệp ; 

~ Thủ công nghiệp ; 

~ Thương nghiệp 

b) Về văn hoá 

~ Văn học, nghệ thuật ; 

~ Khoa học - kĩ thuật. 


147 


Bài tập ở nhà 
Em hãy lập bảng thống kê (theo mẫu dưới dây) các cuộc khởi nghĩa nông 
dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX 


Số | Tencuọc | Người Thời gian Tóm tất Ý nghĩa 
TT | khởi nghĩa | lãnh đạo diễn biến chính 

Bãi 30 

TỔNG KẾT 


Chúng ta đã học qua hai phần : 

~ Phần một : Khái quất lịch sử thế giới trung đại 
~ Phần hai : Lịch sử Việt Nam từ thể kỉ X đến giữa thế kỉ XIX 
Hãy cùng nhau tổng kết lại qua các câu hỏi sau đả) 


1. Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hoá thời phong kiến. 
2. Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến 
ở châu Âu. 


3. Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cỡ 
đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. 

4. Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu 
XIX. 
5. Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đảu thế kỉ XIX có những thành tựu gì ? 


thế 


Bài tập ở nhà 
Lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) những sự kiện dáng ghỉ nhớ của 
sử nước ta từ thế kỉ X đến. giữa thế kỉ XIX 


Niến đại Sự kiện Nhãn vật chính “Kết quả 


148 


939. 
965 ~ 967 
968. 

968 ~ 980. 
981 

980 = 1009 
1009 

1010. 

102 

1054 

1070 

1075 

1076 

1077 

1206 

1230 

1253 

1258 

1285 

1288 

1400 

1400 — 1407 
1401 

1406 

1407 

1418 

1427 

1458 

1442 


'NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XI 


Ngõ Quyền xưng vương, đồng đó ở Cổ Laa 

Loạn 12 sứ quân 

Đỉnh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước, lên ngồi vua. 
Nhà Đỉnh thành lập, đặt tên nước Đại Cổ Việt, đồng đô ở Hoa Lư. 
Lê Hoàn đánh bại quân xâm lược Tổng 

Lê Hoàn lên ngôi vua, lắp ra nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư. 

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhả Lý thành lập. 

Lý Thái Tổ dời đô về Đại La, đổi tên lä Thăng Long. 

Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư. 

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. 

Nha Lý lập Văn Miếu thở Khổng Tử. 

Nhà Lý mổ khoa thí đầu tiên, Lê Văn Thịnh đỗ đầu. 

Lập Quốc tử giám ở kinh đồ. 

Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thẳng lợi. 
Trần Cảnh lên ngôi vua, nhà Trần thành lập 


Bàn hành Quốc triểu hình luật 


Lập Quốc học viện và Giảng võ đường, 

Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất 
Chiến thăng quân Nguyên lẫn thứ hai 

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba 

Hỗ Quý Ly lật đổ nhà Trân, lập nhà Hồ. 

Nhà Hồ quản lí đất nước, đổi quốc hiệu là Đại Nụ. 
Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngụ. 

Hơn 20 vạn quân Minh kéo vào xâm lược nước ta, 

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại. 

Cuộc khổi nghĩa Lam Sơn, do Lê Lợi lãnh đạo, bùng nổ. 
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi. 

Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông Đô, đặt lại quốc hiệu Dại Việt. 
Khoa thí Hội đầu tiên của nhã Lê được tổ chức. 


149 


1483 
151 

1516 

1527 

1543 — 1592 
1592. 

1627 ~1672. 

1739 —1769 
1740 — 1751 

1741 —1751 

1771 


1777 
1785 


1786 
1789 
1789 ~ 1792 


19 
1802 
1804 


1815 
1820 

1821 ~ 1827 
1831 — 1832 


1833 — 1835 


1838 


1854 — 1856 
1858 


150 


Lê Thánh Tông cho biến soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức. 

Khởi nghĩa Trần Tuân 

Khỏi. nghĩa Trân Cáo. 

Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê sơ, thành lập nhà Mạc. 

Thời kì Lê - Mạc và cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều. 

Nhà Mạc sụp đổ 

Chiến tranh Trịnh ~ Nguyễn, đất nước bị chía cắt thành hai vùng, 

Khỏi nghĩa Hoàng Công Chất 

Khỏi nghĩa Nguyễn Danh Phương, 

Khổi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu. 

Khỏi nghĩa nông đân Tây Sơn bùng nổ, do ba anh em Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lư lãnh đạo. 

Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đảng Trong. 
Nguyễn Huê chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở 
Rạch Gầm ~ Xoài Mút. 

Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, lật đổ chính quyền chúa Thịnh. 
Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quán Thanh, 


Chính quyền của Quang Trung thực thí nhiều chính sách 
tiến bộ 


Quang Trung đột ngột qua đời. 
Nguyễn Ảnh lên ng: 
Gia Long đặt quốc Ì 
Phú Xuân (HHuổ) 
Bán hành bộ Hioảng triểu luật lệ (còn gọi là Bộ luật Gia Long) 
Minh Mang lên ngõi Hoàng đế. 

Khỏi nghĩa Phan Bá Vành 


Nhà Nguyễn (thời Minh Mạng) sắp xếp lại các đơn vị hành chính 
trong cả nước. 


Khỏi nghĩa Nông Văn Văn 

Khải nghĩa Lê Văn Khôi 

Quốc hiệu Dại Nam 

Khởi nghĩa Cao Bá Quát 

“Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán dảo Sơn Trà ~ Đài 
Nẵng, Lịch sử Việt Nam chuyển sang một gia! đoạn mới. 


¡, triểu Nguyễn được thành lập. 
&u là Việt Nam, kinh đô đồng ở 


BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ 


Bách tác (Cục) : sản xuất mọi thứ 
sản phẩm cẩn thiết, lä cơ quan quản 
Tí các xưởng thủ công nhà nước (Cục 
Bách tác). 


€ 


Cử nhân (hương cống) : học vị của 
người đỗ trong kì thì Hương thời 
phong kiến, trên bậc tú tài. 

Chợ phiên : chợ họp theo định kì vào 
một số ngày nào đó trong tháng (âm 
lịch), gọi là phiên 


D 


Dân bình : lực lượng vũ trang không, 
chính quy thời xưa ở địa phương, không, 
thoát li sản xuất, do một cá nhân hay 
một số người tập hợp lại. Lực lượng nây. 
tham gia những cuộc khỏi nghĩa ở địa 
phương hoặc các cuộc chiến tranh chống. 
xâm lược. 


Đ 
Đại Cổ Việt : tên nước ta thời Đính - 
Tiển Lê và đầu thời Lý. 
Địa chủ : người chiếm hữu nhiều 
ruộng đất, không trực tiếp cày cấy, 
cho người khác (không có hay thiếu 


ruộng đất cảy thuê và bóc lột tô 
người thuê ruộng. 

Định : người đàn ông từ 18 tuổi trở 
lên, theo luật pháp phong kiến, phải 
nộp thuế và lâm các nghĩa vụ khác, 


Điển trang : ruộng đất tư của quý. 
tộc, vương hầu thời Trần do khai 
hoang; mà có. 


Đổn điển : 

- Đất hoang được khai khẩn thời 
phong kiến, do nhà nước tổ chức 
khai hoang và trực tiếp quản lí ruộng 
đất khai hoang, Người đi khai hoang 
thường là quân lính, tù binh hay 
dân nghèo. 

~ Khu vực đất đai rộng lớn bị bọn địa 
chủ hay tư bản chiếm, kinh doanh 
sản xuất dựa trên sự bóc lột triệt để 
sức lao động của người lâm thuê. 


Đồn điển sứ : chức quan phụ trách 
công việc khai hoang thời phong kiến 


G 
Giáo hội : hệ thống tổ chức riêng của 
các tăng lữ và tín đồ đạo Thiên Chúa, 


đứng đầu là Giáo hoàng ở Rô-ma. 


151 


Giáo lí : hệ thống l¡ luận, học thuyết, 
các quan niệm, quy định... của một 
tôn giáo. 


H 


Hà để sứ : chức quan của nhà nước 
phong kiến thời Trấn phụ trách 
công việc đề điều (đắp đẻ, bảo vệ, 
từ bổ đề... 

Hạn điển (chỉnh sách) : hạn chế số 
ruộng đất theo quy định của nhà. 
nước phong kiến. Chính sách hạn 
điền của Hồ Quý Ly quy định : trừ 
Đại vương và Trưởng công chúa thì 
không bị hạn chế số ruộng đất tối đa, 
số còn lại không được quá 10 mẫu. 
Hào kiệt : người có tài cao, chí lớn, 
hơn hẳn người thường, có tiếng tắm. 
và uy tín trong nhân dân. 

Hào trưởng : người có quyền lực lớn 
nhất, đứng đầu một địa phương thời 
phong kiến. 

Hậu kỉ trung đại : 
trung kì của xã hội phong kiến 
châu Âu, kéo dài từ thế kỉ XIV đến. 
thế kỈ XVI, 


lai đoạn cuối, sau. 


Hịch : bài văn kêu gọi mọi người đứng, 
lên làm việc nghĩa cao cả, to lớn. 
(Hịch tướng sĩcủa Trần Quốc Tuấn), 
Hoàng để : vua một nước lớn mạnh. 
được nước khác thản phục. 


K 


Khuyến nông sứ : chức quan của nhả 
nước phụ trách công việc khuyến. 
khích phát triển nghề nông. 


152 


L 


Lãnh chúa : chúa phong kiến ở 
châu Âu, chiếm cứ một vùng nào đó 
và biến thành lãnh địa riêng của 
mình. Lãnh chúa có toàn quyền trong 
lãnh địa như một ông "vua con" 


M 


Mường : - Đơn vị hành chính cấp cơ 
sở của người Lào. 

~ Dưn vị hành chính ở một số vùng 
đân tộc thiểu số miễn Bắc Việt Nam, 
tương đương với làng, xã hay huyện. 
(xưa là phạm vi cai quản của một 
chúa đấu) 


N 

Nghĩa sĩ: 

- Người có nghĩa khí, dầm hi sinh vì 
việc lớn, 

- Người chiến sĩ tham gia khỏi nghĩa. 
Ngụ bình ư nông (chính sách) : cho 
bình lính luân phiên nhau về làm 
xuộng ở làng xã lúc thời bình. Lúc có 
chiến tranh, sẽ huy động tất cả đi 
chiến đấu. 

Nho sĩ : người học Nho giáo trong 
nhà trường thuộc tầng lớp trí thức 


lắng lớp bị trị dưới chế độ 
chiếm hữu nô lệ, gồm những người 
bị tước mất hết tư liệu sẩn xuất và 
mọi quyền tự do, bị lao động cưỡng. 
bức, bị chủ đem trao tặng, mua bán... 


Nð tì: người đây tớ phục dịch trong: 
nhà hay trong điển trang thị bị 
bóc lột nặng nể trong các gia đình 
quý tộc, quan lại thời phong kiến. 
Ở Việt Nam, chế độ nó tì phát triển. 
vào thời Lý- Trần, 


Nông dâ. 
nông nghiệp. 
Nông dẫn tá điển : người nông dân. 
cây thuê ruộng và phải nộp tô cho. 
địa chủ. 

Nông nô : nông dân trong lãnh địa 
phong kiến châu Âu, mã cuộc sống bị 
gắn chặt vào ruộng đất của lãnh chúa 
và phải nộp tô, thuế nặng nể cho. 
lãnh chúa. Họ có thể bị lãnh chúa 
đem bán, tặng hoặc chuyển nhượng. 
cùng với rưộng đất mà họ canh tác. 


bà 


Phong kiến phản quyển : chế độ 
phong kiến mà trong đó nhà vua chỉ 
có danh chứ không có thực quyền cai 
trị toàn quốc ; quyền lực bị phân tần. 
cho các lãnh chúa ở các địa phương. 
Phong kiến tập quyển : chế độ 
phong kiến trong đó tập trung mọi 
quyền hành vào tay nhà vua. 
Phường, hội : hình thức tổ chức sản 
xuất của thợ thủ công trong các 
thành thị châu Âu thời phong kiến, 
bao gồm những thợ có cùng nghề 
nghiệp để giữ độc quyển sản xuất, 
bảo vệ quyền lợi, chống lại sự ấp bức. 
của lãnh chúa. Phường hội đặt ra 
những quy chế riêng. Trong phường, 
hội có thợ cả, thợ bạn, thợ học nghề ; 
quan hệ mang tính chất gia trưởng. 


qgười lao động sản xuất 


Si 


Quân điển : chính sách chia cấp 
ruộng đất công cho dân đỉnh trong 
làng xã theo quy định của nhà nước 
phong kiến. 


s 


Sát Thát : hai chữ Hán mà binh sĩ 
thời Trần thích vào cánh tay mình để. 
thể hiền quyết tâm giết giặc Mông Cổ 
(Thát hay Thát Đất là phiên âm chữ 
Tác-ta, vốn là bộ lạc người Tuyếc ở 
Mông Cổ. Quân Mông Cổ phẩn 
nhiều là người Tác-ta), 

Sở hữu (quyển) : quyển sử dụng, 
bán, cho người khác một vật nào đó, 
Quyền sở hữu ruộng đất. 


Suy tân : suy yếu và tân lụi đẩn, đi 
đến sụp đổ. 
Sử quân : lên gọi do người đời sau 


dùng để chỉ các nhân vật, tướng lĩnh 
hay quý tộc có thế lực nổi dây cát cứ một 
địa phương trong thời kì loạn lạc cuối 
thời Ngô ở Việt Nam (Loạn 12sứquản). 
Sứ thần (Sứ giả) : viên quan được 
vua cử đi giao thiệp với nước ngoài 
Sưu dịch : nghĩa vụ lao động hằng 
năm buộc người dân phải đi làm không. 
công cho chính quyền phong kiến. 


T 


“Tá điển : người nông dân phải cày 
thuê (lĩnh canh) ruộng đất và nộp tô 
cho địa chủ. 


"Tao đài n của một hội các nha thơ. 
gồm 28 người, do vua Lê Thánh Tông, 
sáng lập và là chủ soái 


153 


Tể tướng : người đứng đầu bộ máy. 
nhà nước, sau vua. Thời Trần và đầu 
thời Lê gọi là Tướng quốc. 


Thái ấp : số ruộng đất của quý tộc, 
vương hấu, quan lại được nhà vua 
cấp hãn làm bổng lộc, thuộc quyên 
sở hữu của người được cấp thái Ấp, 
lầm của riêng. 


Thái sư : viên quan đứng đầu các 
quan lại trong triểu đình. Thái sư 
Trần Thủ Độ thời Trần. 


Thái thượng hoàng : nhà vua sau khi 
đã nhường ngồi cho con, nhưng vẫn 
cùng vua con trông coï chính sự. 
Thái tử ; con vua được chọn làm 
người nối ngồi. 

Thái 
Lý - Trân 


chức quan võ cao nhất thời 


Thời tiền sử : thời kì lịch sử tương. 
ứng với thời kì của xã hội 
nguyên thuỷ, khi chưa có chữ viết và 
nhà nước. 


Thuế đỉnh : tiên thuế mà mỗi 
người đần ông (dân thường) từ 
18 - 60 tuổi phải nộp hằng năm. 
cho nhà nước thời phong kiến. 


Thứ sử : chức quan của phong 
kiến Trung Quốc, chỉ người đứng, 
đầu một hay một số quận hoặc 
đứng đầu bộ máy cai trị ở một 
nước phụ thuộc, một châu (Thứ sử 
Giao châu). Thời Ngô Quyền, cũng 
dũng để chỉ người đứng đầu một 
châu (châu Ái). 


154 


'Tô hiện vật : sản vật mã người nông 
đân tá điển phải nộp cho địa chủ sau 
khi thu hoạch mùa mảng, 

Tô lao dịch : lao động cưỡng bức 
không công của người nông đân tá 
điển cho địa chủ sau khi thu hoạch 
mùa màng, 


Trí phủ, Trí huyện : viên quan đứng 
đầu một phủ, một huyện, 

Tủ trưởng : người đứng đầu một 
bộ lạc 

Tứ thư, Ngũ kinh : những bộ sách 
được quy định là sách cốt yếu của 
Nho giáo. Tứ thư gồm 4 cuốn : Dại học, 
Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử 
và Ngũ kinh gồm 5 cuổn : Kinh Thí, 
Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ. Kinh 
Xuân Thu. 

Tước công, tước hẩu : tước vị nhà 
vua phong cho quý tộc phong kiến 
(có 5 bậc : Công, Hầu, Bá, Tử, Nam) 
được tặng cho những người cõ công 
to (ở Dại Việt, người được phong, 
kèm theo tước và tên : Hoài văn hầu 
Trân Quốc Toản). 


V 
'Vương triểu : triểu vua 
X 


Xã : đơn vị hành chính cấp cơ sở 
(ở nông thôn, vùng đồng bằng, 
trung du). 


Xử trầm : xử tội tử hình bằng cách 
chém đầu (cũng có khi chém ngang 
Tưng) theo luật hình thời phong kiến. 


MỤC LỤC 


Ta 
Phần một k 

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI 
Bài 1 - Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu 3 


Bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bằn ở châu Âu ___ 8 
Bài 3~ Cuộc ấu tranh của gai cấp tư sản chống phong kiến thờ hậu kÌ trung đại châu Âu — 8 


Bài 4 Trung Quốc thải phong kiển ta 

Bài 5- Ấn Độ thời phong kiển +5 

Bài 6 = Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 18 

Bài 7 - Những nét chung về xã hội phong kiến z 
Phần hai 


LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KĨ XIX 
Chương I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) 


Bài 8+ Nước ta buổi đầu độc lập 25 
Bài 9 - Nước Đại Cố Việt thời Đinh - Tiến Lê 
I. Tỉnh hình chính tị, quân sự 28 
II. Sự phát triển kinh tế và văn hoà 3 
Chương li. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI-XII. 
Bài 10 - Nhà Lỷ đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước 4 
Bài 11 ~ Cuộe kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) 
1. Giai đoạn thứ nhất (1075) $8 
II. Giải đoạn thứ hai (1078 - 1077) 4 
Bài f2 ~ Đời sững kinh tế, văn hoá 
I. Đôi sống kinh tế 44 


inh hoạt xã hội và văn hoá 4 


Chương III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XI - XIV). 
Bài 13 - Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII 


|. Nhà Trấn thành lập 50 
II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kính tế 5 
Bài 14 - Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XI) 
I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống. quên xâm lược Mông Cổ (1268) 6 
II. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1286) 5g 


II. Cuộc kháng chiến lẩn thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 - 1288) 62 
IV. Nguyên nhân thắng lợi và ÿ nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến 


chống quân xâm lượe Mông = Nguyễn %8 
Bài 15 - Sự phát triển kinh tế và văn hoá thôi Trần 
|. Sự phát tiển kinh tế 68 
II. Sự phải tiển văn hoà 71 


155 


Bài 16 - Sự suy sụp của nhà Trần cuối thể kỉ XIV 
I. Tình hình kinh tế - xã hội. 
II. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly 
Bái 17 - Ôn tập chương II vã chương III 
Chương IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SC (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI. 
Bài 18 - Quộc kháng chiễn của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa 
chống quân Minh đầu thế kỉ XV' 
Bài 18 - Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) 
I. Thời kì ở miễn Tây Thanh Hoá (1418 - 1423) 
II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc (1424 - 1426) 
III. Khối nghĩa Lam 8ơn toàn thắng (cuối năm 1426 - cuối năm 1427) 
Bài 20 - Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1827) 
Í. Tĩnh hình chính tị, quân sự, pháp luật 
II. Tình hình kinh tế - xã hội 
III. Tình hình văn hoá, giáo dục. 
IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc. 
Bài 21 - Ôn lập chương IV 
Chương V. ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIT 
Bài 22 - Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền. (thế kỉ XVI - XVIII) 
I. Tỉnh hình chính trị - xã hội 


II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc hiểu và Tịnh = Nguyễn. 
Bài 23 - Kinh tế, văn hoà thế kỉ XVI - XVIII 

I.Kinh tổ 

II. Văn hoá 


Bài 24 - Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII 
Bài 25 - Phong trào Tây Sơn 
1. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 
II. Tây Sơn lật đổ chính quyến họ Nguyễn. và đánh tan quân xâm lược Xiêm 
II, Tây Sơn lật để chính quyền họ Trịnh 
ÍV Tây Sơn đánh tan quân Thanh 
Bài 26 ~ Quang Trung xây dựng đất nước 
Chương VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XDC 
Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn 
(Tỉnh hình chính trị kinh tế 
II. Các cuộc nổi dậy của nhãn dân. 
Bài 28 - Sự phát hiển của văn hoả dân tộc. cuối thế kỉ XVII - nửa đầu thể kỉ XIX 
I. Văn học, nghệ thuật. 
II. Giáo dục, khoa học - kĩ thuật 
Bài 29 - Ôn tập chương V vã chương VI 
Bài 30 - Tổng kết 
NHŨNG SƯKIÊN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THỂ KÏ X ĐẾN GIỮA THỂ KỈ x< 
BẢNG TRA CỮU THUẬT NGỮ 


156 


T4 


108 
107 


108 
I2 
116 


18 
122 
128 
127 
181 


184 
T80 


142 
146 
147 
148 
148 
151 


